Nền tranh bìa 1: 

- Bìa sách bản chép tay của Nguyễn Văn Nhạn 
(1956) 

- Ảnh một sô khuôn mặt người Việt ở Nam Ký 
đầu thê kỷ XIX do Émile Gsell (1838-1879), 
nhiêp ảnh gia người Pháp, ghi lại. 


SÂM TRUYỀN CA 


QUYỀN † 
TẠO ĐOAN KINH 
(1670) 





IMPRIMATUR 


Giám mục Giáo phận Qui Nhơn 





LỮ Y ĐOAN 
Linh mục Địa phận Đàng Trong 
(1613-1678) 


SÂM TRUYỀN CA 


QUYỂN 1 
TẠO D0AN KINH 


Ấn bản ký niệm 350 năm của tác phẩm 


(1670-2020) 


(Ï? NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ngày nay, "hội nhập văn hóa" là một thuật ngữ 
tương đối mới, có nguồn gốc Công giáo và thường được 
sử dụng trong lãnh vực loan báo Tin Mừng của Giáo Hội. 
Thuật ngữ này diễn tả hoạt động của Giáo Hội nhằm làm 
cho Tin Mừng thấm nhập vào nên văn hóa của mỗi dân 
tộc, đến độ đức tin Kitô giáo trở thành một phân của nền 
văn hóa ấy. Trong Văn thư thiết lập Hội Đồng Giáo Hoàng 
về Văn Hóa, ngày 20.5.1982, Thánh Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II đã viết: "Một đức tin không biến thành văn hóa là 
một đức tin không được đón nhận дау đủ, không được suy 
tư trọn vẹn và không được sống cách trung thành". 

Trước khi về trời, Đức Kitô đã ủy thác cho các Tông 
đồ nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc. Vì vậy, 
kể từ thời các Tông đồ, qua các thế hệ giảng viên Tin 
Mừng, toàn thể lịch sử truyền giáo của Giáo Hội cho thấy 
một cuộc tìm kiếm phương cách thích nghi Tin Mừng vào 
các nền văn hóa khác nhau. Việc đưa Tin Mừng hội nhập 
vào các nền văn hóa được thực hiện bằng cách tiếp cận, 
đón nhận, thanh lọc và hoàn thiện các hình thái văn hóa 
khác nhau theo tiêu chuẩn Tin Mừng, để rồi sử dụng 
chúng như những phương tiện hữu hiệu trong việc loan 
báo Tin Mừng. 

Thực ra, việc hội nhập văn hóa trong công cuộc 
truyền giáo của Giáo Hội cũng chỉ là bắt chước cách thực 


hành của Thiên Chúa qua mâu nhiệm Nhập Thể và qua 
mạc khải Thánh Kinh. Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Ngôi Lời 
Thiên Chúa đã trở thành người phàm và nói với con người 
bằng ngôn ngữ của họ. Qua mạc khải Thánh Kinh, Lời 
Chúa cũng được nói với con người qua ngôn ngữ nhân loại 
theo sự chỉ phối của văn hóa, và chính Thánh Kinh cũng 
được coi như một tác phẩm về lịch sử văn hóa. 

Khi vay mượn ngôn ngữ văn hóa để diễn tả và 
truyển đạt các chân lý đức tin, Thánh Kinh đã sử dụng 
ngôn ngữ, chữ viết, một số quan niệm và phong tục truyền 
thống của dân Israel. Sau đó, để cho Lời Chúa có thể 
được mọi người thuộc những nền văn hóa khác nhau đón 
nhận, Thánh Kinh lần lượt được dịch sang ngôn ngữ các 
dân tộc, hoặc được quảng diễn bằng những hình thức văn 
chương của mỗi nên văn hóa. Đó cũng chính là trường 
hợp của sách 547 7туёп (2 vào những thời kỳ truyền 
giáo đầu tiên tại Việt Nam. 

Khởi đầu sứ vụ truyền giáo tại Việt Nam, các thừa 
sai Dòng Tên đã nghĩ ngay đến việc hội nhập văn hóa 
bằng cách tạo ra chữ Quốc ngữ dựa theo cách phát âm 
của người Việt, để làm phương tiện rao giảng Tin Mừng. 
Chữ Quốc ngữ đã ra đời đầu tiên tại Nước Mặn, với sáng 
kiến của các thừa sai và sự cộng tác của các nho sĩ người 
Việt đã theo đạo. Trong khi chữ Quốc ngữ còn đang trong 
thời kỳ phôi thai, các thừa sai học và sử dụng chữ Nôm 
của người Việt để biên soạn những sách kinh và sách giáo 
lý cho các tín hữu sử dụng. Việc biên soạn này chắc chắn 
có sự đóng góp của các nho sĩ và giới trí thức người Việt, 
trong số đó có các thây giảng. 

Hơn nữa, vì tiếng nói của người Việt có nhiều âm 
sắc và người Việt rất chuộng các hình thức thi ca, nên các 
kinh đọc và ngay cả các bài giáo lý cũng được biên soạn 
có vân điệu, vừa dễ đọc, dễ học và dễ nhớ. Không chỉ 


8 


dừng lại ở đó, giới trí thức Công giáo còn nghĩ đến việc 
sáng tác những tác phẩm thi ca với nội dung tôn giáo để 
trình bày Thánh Kinh cho mọi người, nhất là cho giới trí 
thức. Chính trong bối cảnh ấy, tác phẩm Sâm Truyên Ca 
của linh mục Lữ Y Đoan (Louis Đoan) đã ra đời, không 
những như một tác phẩm mang tính tôn giáo, mà còn như 
một đóng góp rất sớm của người Công giáo Việt Nam vào 
nên văn học nước nhà. 

Sãm Truyên Ca là môt tác phẩm tuyệt vời của một 
linh mục Việt Nam thuộc Địa phận Đàng Trong, tiền thân 
của Giáo phận Qui Nhơn ngày nay. Trong khi biên soạn 
lịch sử Giáo phận, chúng tôi biết được linh mục Lữ Y Đoan 
đã viết tác phẩm 547 7uyén Ca, nhung chua hé doc 
được nội dung. Nay chúng tôi may mắn có được một phân 
của tác phẩm này, đó là quyển 1 với tựa để 72ø Øøan 
Ẩn. Nhận thấy đây là một tác phẩm cổ kính, chẳng 
những có giá trị tôn giáo mà còn có giá trị văn chương, và 
nhân ký niệm 350 năm tác phẩm ra đời (1670-2020), Tủ 
sách Nước Mặn có nhã ý xuất bản để chia sẻ với mọi 
người, trong khi chờ đợi những phát hiện mới về những 
quyển còn lại của tác phẩm này. 

Tôi xin trân trọng giới thiệu tác phẩm này cho quí 
độc giả xa gần, rất mong tác phẩm được quí độc giả nhiệt 
tình đón nhận và giới thiệu cho những người quen biết, để 
ngày càng có thêm nhiều người quí trọng những đóng góp 
của tiền nhân. 

Qui Nhơn, ngày 20 tháng 10 năm 2020 
+Matthêô Nguyễn Văn Khôi 
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn 


10 


LỜI NÓI ĐẦU CỦA TỦ SÁCH NƯỚC MẶN 


Năm nay là tròn 350 năm tác phẩm 54 Truyên Са 
được cha Lữ Y Đoan biên soạn (1670-2020) khi còn là 
Thầy giảng. Tủ sách Nước Mặn của Giáo phận Qui Nhơn 
chào mừng kỷ niệm này với hai cố gắng: 

- Giới thiệu rộng rãi trên mạng Internet tệp tin PDF 
ấn bản 6ấm Tuyên 02a, quyến 1: Tạo Đoan Kính, do Tập 
San Y Si án hành, được thực hiện tại Montreal, Canada, 
năm 2000. Bản PDF nhằm giúp mọi người tiếp cận nguyên 
trạng bản in lần đâu của tác phẩm, và để thuận tiện cho 
những người cần nghiên cứu. 

- Chế bản lại quyển %7 7n 02 với một vài cập 
nhật cần thiết để độc giả ngày nay, cả các bạn trẻ, có thể 
hiểu ngay và thưởng thức được cái hay của tập truyện thơ 
này cách dễ dàng. 


Đôi dòng về tác giả và tác phẩm 

Lữ Y Đoan sinh tại Kẻ Ghàm (Quảng Nam) năm 
1613, là một người có tương quan rộng và tinh thông kinh 
sách. Trong thời gian làm Thầy giảng lo việc dạy giáo lý, 
ông đã soạn năm quyển đầu của Cựu ước thành truyện 
thơ lục bát với tựa @6 5477 7туёп (4 hoàn thành năm 
1670. Ông được thụ phong linh muc do Dúc Cha Lambert 
de La Motte tại Quảng Ngãi năm 1676 và qua đời hai năm 
sau đó, 1678. Cha Lữ Y Đoan được các thừa sai đương 


11 


thời đáng giá là "người thông thái nhất trong các linh mục 
của chúng ta nơi miền đất này, và có thể nói khắp miền 
Dàng Trong"? 


Thách đố của hội nhập văn hóa 

Sám Truyén £a đã Việt hóa các tên người và tên đất 
trong Kinh thánh (mượn âm ngụ ý),và đã trình bày nội 
dung các sách Ngũ Thư với phong cách hết sức Việt Nam. 
Giáo dân rất thích nhưng có lẽ các giáo sĩ phương Tây 
ngại rằng nó không sát bản văn Kinh thánh nên không ủng 
hộ, tác phẩm chỉ được chép tay chứ không được in ra. 
Nguyên bản chữ Nôm hiện chưa tìm thấy. 

Bộ sách đã trôi dạt về phía Nam và năm 1820 được 
phiên âm sang chữ quốc ngữ do ông Phan Văn Cận, tại 
Cái Mơn, Bến Tre. Với tình trạng chép tay, phải cất giấu 
giữa thời kỳ bắt đạo, bộ sách tưởng chừng đã mai một. 

Nhờ ơn Chúa Quan Phòng, năm 1870, có người đào 
được tại Gái Nhum (Ghợ Lách, Vĩnh Long) một hầm vô 
chủ, có nhiều sách vở về đạo thánh, trong đó có bó S4m 
Truyên Ca, giấy đã mục nhiều. Lúc đó có ông Nguyễn Văn 
Thế đã chịu khó chép lại và truyền ra cho nhiều người biết. 

Năm 1885 cha Phao-lồ Qui muốn giúp độc giả tiện 
đối chiếu với bản văn Kinh thánh nên đã ghi số thứ tự vào 
các câu trong mỗi chương tương ứng với các câu của Kinh 
thánh. Ngài cũng chuyển một số tên người và tên đất cho 
sát bản Latinh để tiện dụng cho độc giả. 

Có hai bản sao đã tồn tại tới giữa thế kỷ XX: 

Một bản do nhà báo Paulus Tạo (báo Nam Kỳ Địa 
Phận) thực hiện. Trong sưu tập của Phêrô Trần Hớn 
Xuyên, có bộ 6Ø Truyên Ca, truc tiếp chép theo bản của 
Simong Phan Văn 0ận, hoàn tất ngày I7 tháng 5 năm 
1910 và một số tài liệu về &z? 77; (4, do linh mục 
Phao-lổ Qui sưu tâm và sửa chữa, từ năm 1885. Ông 


a Adrien Launay, Histoire de la mission de Cochinchine, t. I, tr. 
274 


12 


Paulus Tạo ghi năm tháng ông thực hiện việc biên khảo 
trên một trang nay đã rách, nên không rõ là năm nào. Khi 
nhà in Tân Định được thành lập, đã có đề nghị in bộ sách 
nhưng các cố Tây không chịu. 

Bản thứ hai ở báo Tông Đồ. Năm 1947 nhà báo 
Nguyễn Cang Thường mang về tòa soạn báo Tông Đồ một 
số văn liệu, trong đó có 6Ø? 77 Са. Năm 1952, tòa 
soạn báo Tông Đồ bị bão làm sập đổ, văn liệu hư hại hơn 
phân nửa. Tác phẩm S47 Truyên Ca hu hông hoàn toàn 
ba quyến sau, vì bị nước ngập và mối xông phá, chỉ còn 
hai quyén dâu là Genesia (Tao Doan Kinh) và Exodus (Lập 
Quóc Kinh). Quyën Làp Quóc Kinh bi mói tàn phá phân 
nửa, chỉ còn 21 chương. Năm 1956 nhà báo Thaddaeus 
Nguyễn Văn Nhạn chép những phân còn lại của tập S4m 
Truyén Ca và chép xong ngày 20 tháng 12 năm 1956. 
Trong bản chép tay của ông Nhạn, tên đất và tên người 
chép theo bản của ông Phan Văn Cận và ghi chú theo bản 
sửa chữa của linh mục Phao-lồ Qui. 


Bán ín lân đâu năm 2000 

Học giả Hoàng Xuân Việt (1930-2014) đã dày công 
sưu tâm và bảo tồn những tư liệu ấy. Năm 1993, ông đã 
cùng Giáo sư Nguyễn Văn Trung và một số trí thức Công 
giáo đã thực hiện quyển sách “1⁄2 các fác giả Gông giáo 
thế ký X/I-X/W, do Khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Tp 
HCM ấn hành. Quyển sách đã giới thiệu tác phẩm 547 
Truyển £a đến công chúng. 

Giáo sư Trung và các cộng sự viên đã có công 
nghiên cứu đối chiếu, thực hiện bản văn hiệu đính mang 
tính khoa học và năm 2000 Tập San Y Sỹ ở Montreal đã 
xuất bản tập 1: 722 Øøan Kinh. 


Dù quyển sách được in ở Canada mới cách đây 20 


a Lời nhà xuất bản, Sđd, trang VỊI. 
b Nguyễn Văn Nhạn, Lời nói đầu, Sảd, 165-168. 


13 


năm, hiện nay ở Việt Nam rất khó tìm. Cuối cùng, chúng 
tôi may mắn tìm được một bản photocopy ở Thư viện Học 
viện Đa Minh, Gò Vấp và một quyển sách gốc ở Thư viện 
Mân Côi Bùi Chu. 


Những cập nhật của ấn bản 2020 


Ấn bản 0anada 2000 đã đánh số câu tương ứng với 
Kinh thánh theo cha Phao-lồ Qui. Để tiện cho việc tra cứu 
và trích dẫn, chúng tôi ghi thêm số thứ tự các câu thơ từ 1 
đến 3606. 

Ngoài ra, có một lỗi kỹ thuật trong phiên bản 
Canada 2000 cũng được điều chỉnh: Năm 1885, cha 
Phao-lồ Qui sửa lại chừng 30 tên riêng quan trọng cho gần 
với cách viết Latinh. Trong ấn bản Ganada 2000, chủ yếu 
lấy theo bản chép tay của Paulus Tạo, có mấy tên riêng 
thiếu sự thống nhất từ đầu tới cuối tác phẩm: A-đam/A- 
dong, Áp-ram/Ấp-lâm, Ra-ham/Bá-lâm, Lót/Lộc/Lộc công, 
Trà-liên/Trà-lê và Sĩ-mông/Sử mông. Để độc giả khỏi lúng 
túng, chúng tôi chọn viết thống nhất: Ap-ram, Ra-ham, 
Lộc/Lộc-công, Trà-liên và Si-mông. Gòn A-dong và A- 
đam, cả hai từ đều thông dụng và do âm vận lục bát, 
chúng tôi để nguyên. 

- 0ó một số từ ngữ được ông Phan Văn Cận phiên 
âm lối phát âm đậm sắc Đàng Trong cách nay đúng 200 
năm, chúng tôi cập nhật theo cách phát âm chung hiện 
nay. Những từ chỉnh sửa được in nghiêng, gồm 26 từ, có 
bản liệt kê ở cuối sách. 

- Một số từ bị sai chính tả theo lối phát âm đậm sắc 
Đàng Ngoài (có lẽ do người đánh máy ấn bản 2000) cũng 
được chỉnh lại theo cách phát âm chung hiện nay. Những từ 
chỉnh sửa này cũng được in nghiêng, gồm 9 từ, có liệt kê ở 
cuối sách, có kèm dấu *). 

- Phần chú thích trong tập sách này là của Paulus 
Tạo, một vài chỗ do Tủ sách Nước Mặn mới chú thích, có 


14 


ghi rõ. Những từ 4⁄2 trong cước chú của Paulus Tao 
tùy chỗ được cập nhật thành И? Лот hay nguoi Viét 

- Ấn bản Canada 2000 in mục lục với tiểu đề 50 
đoạn sách nhưng trong sách chỉ có số thứ tự mỗi đoạn, 
không có tiểu đề. Chúng tôi đưa các tiểu đề vào lại sau số 
thứ tự các đoạn. 


Ghi chú vé nóí dung 

Với những độc giả mới tiếp cận với Kinh thánh, 
chúng tôi xin lưu ý thêm: Tác phẩm ®ấn 77⁄Vển 02 được 
viết theo 5 quyển đầu trong bộ Kinh thánh, phân 7zø Øøz/ 
/n gôm 50 chương, viết theo quyển thứ nhất, gọi là sách 
Sáng 7ñế Những tài liệu đã có từ thời Xuất hành (thế kỷ 
XIII trước Công nguyên) được gom góp và san định thành 
sách vào thời cực thịnh của dân Israel (thế kỷ X trước 
Công nguyên). Mười một chương đầu của sách 64ø 7⁄fà 
câu trả lời của đức tin về Thiên Chúa Tạo Hóa, về nguồn 
gốc vũ trụ và loài người, về nguồn gốc của sự dữ. Kinh 
thánh cho biết tội lỗi của con người gây nên đau khổ và sự 
chết về mặt tâm linh, tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ mặc 
nhưng đã hứa cho Con Ngài ra đời cứu chuộc. Rồi Ngài đã 
khởi sự chuẩn bị cụ thể cho việc cứu chuộc với câu 
chuyện lịch sử từ các chương 12-50 của 720 Doan Kinh. 
Lịch sử này bắt đâu từ thế kỷ XIX trước Công nguyên ở vùng 
Trung Đông, cùng thời với những đời vua Hùng thuở đầu ở 
nước ta, do đó có một số tập tục khá xa lạ với ta. Dù vậy, 
với hồn thơ lục bát của linh mục Lữ Y Đoan và với tiếng Việt 
trong sáng của thế kỷ XVII, 7go Doan Kinh đã mặc cho 
sách 6ánø 7»ế ⁄/ một câu chuyện đây màu sắc Việt Nam. 


Lời mời gợi góp tay tìn kiếm và gìn 07 

Ký niệm 350 năm tác phẩm Sán Truyên Ca, chúng 
tôi thực hiện ấn bản này trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, 
tưởng niệm linh mục tác giả Lữ Y Đoan, cùng các bậc tiền 


15 


nhân đã có công bảo tồn di sản quý giá của ngài. 

Một phân nhỏ khác của S4m_ 7туёл ба да được 
cứu vãn là 21 chương đầu của / 40 Quóc Kinh, truyën thơ 
diễn lại quyển thứ hai của Ngũ thư Cựu ước là sách X⁄ 
Напр. Chúng tôi đang liên lạc với Giáo sư Nguyễn Văn 
Trung, mong biết tin về phân này hầu xin phép ấn hành để 
khỏi bị thất truyền. 

Câu chuyện sống sót ly kỳ sau mấy thế ký của tập 
Tạo Đoan Kính và 21 chương tập Quóc Kinh mú ra cho 
chúng ta một chân trời hy vọng và một trách nhiệm. Hy 
vọng rằng có những bản sao các tác phẩm tưởng chừng đã 
mai một, vẫn còn sống sót ẩn khuất đây kia, có thể là ngay 
nơi những tư liệu cũ trong các gia đình chúng ta... Chúng 
tôi ước mong mọi người cùng quan tâm tìm kiếm để đưa ra 
ánh sáng những đóng góp quý giá của tiền nhân. 

Cụ thể, nếu tìm thấy những bản chép tay, những bản 
in cổ, bằng quốc ngữ hoặc Hán Nôm mà trong nhà chưa 
đánh giá được,... xin quý vị và anh chị em vui lòng dùng 
điện thoại sao chụp lại (ít là một số trang đầu và một số 
trang cuối) gửi về Tòa Giám mục Qui Nhơn hoặc email 
<†usachnuocman@gmail.com>. Ban quản trị Tủ sách 
Nước Mặn sẽ nhờ người đọc để báo lại cho anh chị em 
biết nội dung của tư liệu. Nếu đó là những tư liệu liên quan 
đến đời sống và lịch sử Dân Chúa, chúng tôi sẽ trao đổi 
với quý vị và anh chị em để cùng tìm cách bảo tồn. 

Cúi xin Thiên Chúa Quan Phòng ban phúc lành và 
dẫn dắt chúng ta trên lộ trình tìm kiếm... 

Qui Nhơn, ngày 07.10.2020 


Lm. Trăng Thập Tự 


16 


а ` 


ешешйдә L 


$ Ё. AY = i | 
ттен | Мый» жо ул 


(шеџелду) шебу спо, ; : 
шип ЕҢ 

02 OS JOU3 Ор ПЕ 

С ` vE t 








: РИП ШЕШ 
„оо ЛГ Е 
з! о ў поло; 
теит 1 K ДА ен 
р -noddi & AN ы си” 
сею. Ан 

Мы. што. 
Өе pe. Un, “ç 











> _ 2 

É Уз Tag aa, 

Му ыб HEW м, аЈАШР, ry. 
М су обоз ысу! + 


Ao ~,;PInod- 9 








Уз и 


ae TEE 
T09 ugue 
SÁU : 


е Аа vế vã = е °. - - Й n - 
«АС EES. y Ti LỄ, УЯТ ES Ж. ` 






ем. 


<= 
> `... е 
“noaaq. үү ююш@ С. 


17 


MỤC LỤC 


Lòi giói thiĝu о еа 5 
Lời nói đầu của Tủ sách Nước Mặn............................-------- 11 
КЕЛ ОРЕ ОУУ aquqa О О С 22 
Đoạn Ï: Khai sáng càn khôn, tác thành vũ trụ...................... 23 
Đoạn II: Phát đoan phu phụ, lập cảnh Ê-đen....................... 27 
Đoạn II: Tội nhập thê gian, gây nën co cuc ....................... 31 
Đoạn IV: Mở màn cuộc sống, huynh đệ tương tàn............. 34 
Đoạn V: Nồi giống A-dong tràn lan mặt đt........................ 38 
Đoạn VI: Đạo tâm đã mắt, nhân dục náo thiên.................... 4I 
Đoạn VII: Hồng thủy thao thiên, muôn loài hủy diệt.......... 44 
Doan VIII: No-e khỏi chết, thành lập tế đàn......................... 46 
Đoạn IX: Throng để giao hòa - Cam, Kha bắt hiếu............ 49 
Đoạn X : Ba dòng nhân loại - tâm, trí, dục, khai ................. 52 
Đoạn XI: Ba-bên tháp cao, bất đồng ngôn ngữ .................... 55 
Đoạn XII: Áp-ram thiên triệu, Giếp-địa tạm cư................... 58 
Doan XIII: Dia 1gi bất hòa, Lộc-công tách bước................. 61 
Đoạn XIV: Áp-ram cứu cháu, Minh-điệp chúc lành ........... 63 
Đoạn XV: Dân trong các dân, tay Trời thành lập................. 66 
Đoạn XVI: Bôn chôn hào tử, xuất hiện Ức-miên................ 69 
ĐoạnXVII: Lập phép cắt bì, cây khô mọc nấm ................... 71 
Đoạn XVIII: Thiên cơ tiết lộ, hỏa diệt Sô-đông.................. 74 
Роап ХІХ: Lira cháy dâm thành, góc hai dân tộc................. 78 
Đoạn XX: Bạo quyền Mã-liệt, lòng đạo Ra-ham ................ 83 
Đoạn XXI: Xua đuôi Ức-miên, tiệc mừng -giác................ 86 


18 


Đoạn XXII: Đem con hiến tế, dòng dõi Nã-khôi................. 91 
Doqn XXIII: Sa-ra qua doi, Ra-ham dựng mộ..................... 94 
Đoạn XXI: Nhờ tay lão bộc Lan-bạch hợp duyên............... 96 
Đoạn XXV: Một cặp song thai: Án-giao, Gia-cước........... 104 
Đoạn XXVI: Trời cao giao-ước, Mã-liệt tương thân ......... 109 
Đoạn XXVII: Mưu đoạt lời lành, Án-giao công phẫn....... I 13 
Đoạn XXVIII: Mạch-tam ân lánh, Trời báo mộng lành ..I18 


Đoạn XXIX: Gặp cậu Lã-bàng, tình em duyên chị............ 122 
Đoạn XXX: Một sân hòe qué , sản nghiệp dư đầy............. 127 
Đoạn XXXI: Lánh mặt nhạc gia, lấy hòa thay hận............ 132 
Đoạn XXXI: Dò lòng anh cả, vật lộn ngoài tròi................ 139 
Đoạn XXXIII: Gia-cước hết lòng, Án-giao vui đạ............. 144 
Đoạn XXXIV: Thùy-nga lâm họa, tàn sát Sĩ-kiêm ............ 148 
Роап XXXV: Té lễ Bửu-tiên, La-cương lìa thế.................. 153 


Đoạn XXXVI: Sinh cơ lập nghiệp, dòng dõi Án Giao....... 58 
Đoạn XXXVII: Cốt nhục tương tàn, bắt em đem bán........ 161 
Đoạn XXXVIII: 'Thanh-mai dót sóng, ky la song thai .......166 
Đoạn XXXIX: Bẽ mặt hồ ly, tuổi xanh lâm nạn................. 171 
ĐoạnXL: Thử tài đoán mộng, điềm ứng ngục trung......... 175 
Doqn XLI: Vuong mông khai thông, đăng quang Dư-tiệp178 


Đoạn XLII: Thất mùa đại nạn, cầu thực Giếp-tô au ispa 184 
Роап XLIII: Huynh đệ cầu lương, Biền-mân chung bước190 
Đoạn XLIV: Tốc hành truy nã, xét bắt Biền-mân.............. 194 
Đoạn XLV: Dư-tiệp hài danh, Trà-nam hi tín.................... 197 
Đoạn XLVT: Gia-đình di tản, danh sách chính tông........... 201 
Đoạn XLVII: Bẹ kin Pha-rao, kinh tài cải thiện............... 205 
Đoạn XLVIH: Ат-іёт, Mạnh Đạt: ông nội chúc lành 210 
Đoạn XLIX: Gia-cước dự ngôn, đến cầu qua kiếp............ 213 
Đoạn L: Động quan Gia-cước, Dư-tiệp qua đờòi................ 217 
PHÙ: TH. a soga awama ns umataq usss 222 
Một số từ đã cập nhát............. annassa 222 
Ghi chú về tên người và tên đất..............................------- 225 


19 


20 


LỮ Y ĐOAN 
Linh mục Địa phận Đàng Trong 


Sâm Truyền Ca 


Quyên 1 
GENESIA 
Tạo đoan kinh 


Khai sáng càn khôn, 
Tạo đoan phu phụ, 
Âm dương hỗ trợ, 


Sinh hóa trường tôn. 


1670 


21 


VÀO ĐỀ 


Ngày ngày trước mắt chúng sinh, 
Chữ đời chữ đạo phân minh đôi đường” 
xưa nay trong kiếp vô thường, 


Thấy điều vân cầu mà thương nhân phàm. 
Loài người từ thủa A-đam”, 005 


Đua nhau xây dựng mộng ham làm trời. 
Một pho Kinh thánh ra đời, 
Chứng minh vạn đại những lời” do Thiên. 





a Chúa Cứu thế đã phán: "Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa, 
của Xê-da trả cho Xê-da. Ngày xưa có câu hát: Nói đạo là việc 
của Trời, Nói đời là việc của người làm ra. Vậy đời và đạo có 
mặt với nhau trong cuộc sống, nhưng vẫn riêng biệt nhau. 

b Loài người từ con người thứ nhất xuất hiện trên mặt đất. 

*A-đam: Theo lời linh mục Giuse Trần Hiếu Lễ thì chữ A-đam 
do linh mục Phao-lồ Qui đổi ra thay chữ cũ (bản xưa) là A- 
dang. A-dang gốc chữ Nôm viết là A-dương (có nghĩa: nhập 
vào cõi dương, tức là cõi có hình) do đó đọc trại ra A-dong 
hay A-dang. 

"Đánh số từng câu là công khó của linh mục Phao-lồ Qui, năm 
1885, để tìm hiểu việc soạn ra Sấm Truyền Ca của Thầy cả Lữ 
Y Đoan xưa, là mô phỏng hay là dựa sát theo Kinh thánh. 

Linh mục Qui có mấy nhận xét 

a) Thầy cả Lữ Y Đoan dựa theo Kinh thánh khá chặt chẽ, trừ 
những câu về tên riêng của dòng dõi các tổ phụ thì viết đại 
khái theo điểm chính. 

b) Những câu không phù hợp dân tộc tính An nam thì trình bày 
theo sự kiện thần thoại mà người Á đông quen dùng, chẳng 
hạn như ông Lót và hai con gái của mình... 

c) Về tên riêng, không rõ chữ Nôm xưa viết thế nào, chỉ theo bổn 
của Phan Văn Cận (1820) và tôi đã chữa lại theo lối phiên âm 
của các linh mục Pháp quen dùng tại Sàigon hiện nay (1885). 

c Những lời thiên lý tức là Đạo của Trời. 


22 


TẠO ĐOAN KINH 
Genesia 


Đoạn | 
KHAI SÁNG CÀN KHÔN 
TÁC THÀNH VŰ TRU 


! Hằng sinh Thượng đế đại quyền), 

Tự không” sáng tạo phán truyền hoằng khai; 010 
Càn khôn bỗng chúc phôi thai 

ˆ Hư hư hàn vũ”, dày dày u minh. 

Thánh thân sinh hóa vận trình, 

3 Đột nhiên quang ánh lộ hình khắp nơi. 

* Ban khen trong sáng tuyệt vời 015 
Liền phân lưỡng vực” muôn đời đối nhau: 


a Thượng đế: Ngày xưa dùng chữ này chỉ về Thiên Chúa, Đức 
Chúa Trời hằng có đời đời. 

b Đại quyền: Phép tắc vô cùng quyền oai khôn sánh. 

° Tu không: Bởi không dựng nên mọi sự cho có. 

4 Hàn vũ: Mưa lạnh, diễn tả trạng thái sơ khai vũ trụ còn hỗn 
độn, vì lạnh lẽo u minh dày đặc, nửa thực nửa hư. 

e Lưỡng vực: Hai lãnh vực khác biệt nhau. 


23 


° 01 ngày, dương khí làu làu?, 

Gọi đêm, âm khí phủ bao mịt mờ, 

Hoàng hôn chuyển tiếp minh sơ), 

Chu kỳ” thứ nhất, thiên cơ ứng hành. 020 
Š Không gian phát động mở màn, 

' Thúy hành nhị khí đành rành dưới trên. 

8 Trên thì danh gọi cao thiên 

Chiều đi mai đến tiếp liên chu kỳ 





a Theo bản sưu tầm Sấm Truyền Ca của Linh mục Giuse Trần Hiếu 
Lễ, cha sở họ đạo Cái Mây (Mỹ Tho) năm 1920, từ câu 5-8 như 
Sau: 

"Dương cơ, ngày rạng khai mào 
Ẩm cơ còn lại đặt vào phần đêm 
Hai cơ trao đổi triền miên 
Chiều, mai bổ túc đầu tiên chu kỳ. 

6Thủy phân thượng hạ đồng nghị, 

7Hạo khung tạo lập biên thùy phân minh, 

Không gian hảo hiệp thời trình, 
8Hóa công thấy ứng gọi danh là trời, 

Chuyển vần tự lực nơi nơi, 

Chiều mai sung mãn thứ hai chu kỳ. 

b Minh sơ: sự sáng sơ khởi, tức là rạng đông, buổi mai. 

с Сһи Кў: do câu “Thiên địa tuần hoàn, châu nhi phục chỉ", chỉ 
một thời gian dài khởi điểm đến cao điểm, rồi từ cao điểm trở 
về khởi điểm. Khởi điểm bắt đầu từ âm cực, tức vô hình, đến 
dương cực, tức hữu hình; Thầy cả Lữ Y Đoan dùng chữ chu kỳ 
để cho rõ nghĩa chữ có buổi chiều (từ âm xuất) và buổi mai 
(đến dương hiện) là một ngày (là một chu kỳ) (vespere et 
mane) đã dùng trong Kinh thánh. 

d Nhi khí: Thanh khí và trọc khí. Thanh khí nhẹ thì bay lên cao 
như sương, như mây; trọc khí nặng thì đọng lại dưới thấp 
như nước, như bùn sình. 


24 


* Thổ phân, thủy lập biên thùy? 025 
'° Thổ là đại lục, thủy thì đại dương 

!1 /ân/ ban hành mộc" tự cường, 

12 Ngàn hoa vạn thảo ứng tường phát sinh 

"3 Tạo trình° đạt mức tốt lành, 

Chu kỳ chiều sáng giai tầng thứ ba. 030 
14 Hành tinh đặt khắp bao la, 

Kết thành vũ trụ dung hòa thời gian. 

Tự căn hành hỏa '° chuyển vần 

15 Trên trời dưới đất đầy tràn nhiệt quang 

16 Mhât qua nguyêt lai chu toàn 035 
'8 Ngày đêm hướng dẫn tháng năm đều đồng 

'®Tinh vi thỏa mãn hoài mong, 

Chu kỳ thứ bốn, chiều hôm lại ngày. 

“ Dựng lên đủ loại chim bay, 

>! Kinh, nghê, sủ, vượt, các loài thủy sinh." 040 
Đẹp thay, vạn trạng, thiên hình 

“Truyền cho sinh sản nghìn nghìn tăng gia. 

23 Сһи kỳ chiêu đến sáng ra 

Hoàn thành nhỉ tiến kể là thứ năm. 


* 





a Phân cương giới giữa đất và nước. Ngày xưa có câu hát: 
Lưỡng hành thủy thổ qua phân. Thủy lai thổ yểm, đất tràn 
nước dâng .. nói lên trật tự ngăn nắp ở đời, không ai xâm 
phạm ai. 

b Hành mộc: một hành trong ngũ hành, chỉ về tất cả cây cỏ thảo 
mộc rong rêu. 

° Tao trinh: chương trình hay lịch trình sáng tạo. 

4 Thủy sinh: Các loài sống trong nước, thủy tộc. 


25 


“' Mọi loài thú vật hiện thân, 045 
Trùng trùng điệp điệp sơn lâm đồng bằng. 

“° Thú to, thú nhỏ lan tràn, 

Sắc thanh phong phú, tài năng dồi dào. 

“5 Đất trời vạn vật đủ màu, 

Phải làm một loại tài cao điều hành”. 050 
Chiếu theo siêu ảnh” tác thành, 

Tinh hoa đúc kết hóa sanh con người. 

“ Một nam, một nữ chào đời, 

28 Truyên sinh miêu duệ, đầy nơi địa cầu 

* Chủ nhân vạn vật ø/trao 055 
3° Thú, cảm, ngư, thảo, gồm thâu xử dùng 

*! Buổi chiêu buổi sáng cuối cùng, 

Chu kỳ thứ sáu cáo chung chương trình. 


a Thú to thú nhỏ: các loài động vật, các giống côn trùng khắp cả 
mặt đất. 

b Thiên Chúa muốn dựng nên một loài cao đẳng để quản trị tất 
cả sinh vật nơi cõi hữu hình. 

c Siêu ảnh: Hình ảnh cao siêu, tức hình ảnh Thiên Chúa. 


26 


Đoạn li 
PHÁT D0AN PHU PHỤ 
LẬP CÁNH ÊÐEN 


1 Co tròi? sinh hóa hóa sinh, 

Ngũ hành thiên địa tiến trình yên xuôi. 060 
ˆ Chu kỳ thứ bẩy nghỉ ngơi 

3 Hoạch đồ sáng tạo đất trời đã xong. 

Chúc lành tất cả kỳ công 

Cùng là thánh hóa ngoài trong trọn lành. 

“Kể ra đại cuộc tạo thành?, 065 
Một tay Thượng đế” quyền năng kiện toàn. 

° Trước đây thời tiết chưa phân, 





a Cơ trời: Guồng máy tạo hóa tuần tự nhi tiến. 

b Theo bón cũ câu 3 đoạn II viết 
Hoạch đồ sáng tạo đất trời đã xong 
Khôn ngoan nắm vững đại đồng 
Tam thiên vũ trụ vô cùng hóa sanh. 
Linh mục Phao-lồ Qui (1885) đã sửa lại cho sát nghĩa Kinh 
thánh, để tránh chữ "đại đồng, tam thiên vũ trụ" là danh từ 
Nho giáo và Phật giáo mà các linh mục Pháp thời xưa hay 
đem ra bắt bẻ Sấm Truyền Ca của thầy cả Lữ-y Đoan. 

c Dai cuộc tạo thành: Công việc vĩ đại là tạo thiên lập địa và bảo 
tồn bền vững. 

4 Theo người xưa tin tưởng vào Đấng tối cao, thời đó quen gọi 
là Thượng đế (hạng văn nho) và ông Trời hay là Trời (hạng 
bình dân). 


27 


Giọt mưa chưa có đồng bằng chưa ai 
Ê Nước đêng tưới thấm đất đai, 

“Tay trời nhồi đất nắn ngay xác người 
Thông cho sức sống tuyệt vời” 

Nên một con người trí tuệ ca0 xa. 

8 Một vùng địa thế nguy nga, 

Bốn mùa khí hậu ôn hòa phía đông. 
Đặt người làm chủ nhân ông, 

* Kỳ hoa dị thảo hương lồng tinh sương, 
Diêm dà đại giữa vườn 

Trường sinh? là một song-tường? là hai 
'° Xuyên qua dòng nước tràn đầy 

Chia ra bốn nhánh bao vây khu vườn”. 
'†Phi-sơn? tư nhuận Hào-lương/, 


Nơi nhiêu mã não, nhũ hương, vàng ròng. 


12 Di-khang? tư nhuận Cự-sơn”, 


3 Tích-giang' uốn khúc quanh vùng Án-xuyênê, 





070 


075 


080 


a Sức sống tuyệt vời: Thiên Chúa ban cho một linh hồn vạn 


năng trổi xa vạn vật tất cả. 


b Trường sanh: cây có trái ăn sống mãi, trường thọ bất tử, cũng 


gọi là cây hằng sống. 


© Song tường: cây biết lành biết dữ, biết hai mặt phải trái, hư 


thực, thị phi, có nghĩa bóng là cây khôn sáng, tự do. 


4 Bổn cũ viết: 
Trong trong nước ngọt hoằng khai 
Bốn dòng hội tụ bao vây khu vườn. 

e Phi-sơn: sông Phison. 

f Hào-lương: vùng đất Hévilath. 

8 Di-khang: sông Géhon. 

h Cự-sơn: vùng đất Cousch. 

i Tích-giang: sông Tigris. 


28 


!4 Dòng sông 0-phách? triển miên, 085 
Ê-đen? tư nhuận khắp miền phì nhiêu. 

'° Người vừa canh tác đủ điều, 

Vừa là bảo quản, tạo nhiều mỹ quan. 

'8 Các loài cây trái được ăn, 

!” Song-tường quả ấy!, /⁄ ngăn chớ dùng. 090 
Ngày nào người dám bất trung, 

Dĩ nhiên cái chết chẳng dung mạng người. 


'8 Độc thân kiếp sống thiệt thòi, 

Phải cho người bạn xây đời thêm tươi. 

'°Thú câm Trời dạy tới lui, 095 
A-dongÏ quan sát để rồi cho tên. 

20 Gåm trong sinh vật đã quen, 

Không loài nào đáng hàn huyên tâm đồng. 





2a Án-xuyên: vùng đất Assyrios. 

b Ơ-phách: sông Euphrate (bản cũ: Uông-phát). 

© Ê-đen: vườn địa đàng vui vẻ. 

Theo bổn xưa viết là Yên-đan. 

Câu 14 bổn cũ viết: 

Trường giang Uông-phát triền miên, 

Yên-đan tư nhuận khắp miền phì nhiêu. 

Linh mục Phao-lồ Qui [1885) đã sửa lại là Ơ-phách theo âm 
La-ngữ Euphrate và Ê-đên theo chữ Eden. 

4 Thiên Chúa cấm ăn trái cây biết lành dữ (cây song tường). 

e Đời sống cô độc không hợp với đức hiếu sinh của Đấng Tạo- 
hóa; vì ngay từ thuở dựng nên vạn vật thì Thượng đế đã chủ 
trương "...tất cả sinh vật phải gia tăng đầy tràn mặt đất..." 

f A-dong: Adamus, người đầu tiên được dựng nên bởi đất. A- 
dong theo bản cũ là A-dương (nhập thể vào cõi dương, cõi 
hữu hình) về sau đọc trại ra A-dong, hoặc A-dang. Linh mục 
Phao-lồ Qui sửa lại là A-đam. 

s Cho tên: đặt tên cho mỗi thú vật. 


29 


“! Ngày kia người ngã giấc nông 

Tay trời rút lấy xương sườn A-dong, 100 
22 Tao nën một gái má hồng, 

A-dong thức giấc thấy lòng nôn nao: 

“3 Thịt xương này chẳng bởi đâu, 

Nhưng được nặn nhào bởi thịt xương tôi. 

Thì đây diễn biến luật trời 105 
Âm từ dương xuất? nữ thời do nam, 

21 Меп đàn ông bỏ song thân 

Kết duyên với vợ đồng sàng, đồng quan? 

“3 Bấy giờ đời sống khỏa thân?, 

Đôi uyên ương ấy thanh nhàn vô tư. 110 


a Do câu nói xưa: "...Dương thịnh âm khai, 
Lưỡng nghỉ tương hợp, 
Càn khôn chỉ xuất, 
Vạn vật đồng lai..." 

b Do câu nói: sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng 
quách. 

© Khỏa thân: không mặc quần áo, sống cách tự nhiên đối với 
thời tiết ấm lạnh. 


30 


Đoạn lll 
TẬI NHẬP THỂ GIAN 
GÂY NÊN CO CUC 


! Cũng như các vật sinh cư, 

Có loài rắn quái” giao du mạn đàm. 

Ê Hỏi: sao các trái cấm ăn ? 

Đáp: ăn được hết, °chỉ ngăn song-tường”. 
Nếu ăn mang họa tử vong. 

* Rằng: không phải vậy! ° Trời phòng ai ăn 
Sẽ nên minh triết như thần, 

Rõ điều thiện ác, sánh bằng trời cao”. 

Ê Nghe qua, thấy trái tươi màu, 

Nữ nhân bèn hái, án vào khá ngon. 

Lại dem mòi gå dàn ông’, 





a Rán quái: Ma qui lãy hình con гап дё cám dỗ người nữ. 
b Chỉ cấm ăn trái cây biết lành biết dữ (cây song tường). 


115 


120 


© Ма quỉ phỉnh gạt: ăn trái cây song tường thì sẽ bằng Thiên 


Chúa. 


4 Cảnh ăn trái cấm do đàn bà quyến rũ, Người Việt xưa có câu 


mỉa mai: 
"„. Mới nghe ai cũng tưởng chàng; 
Hỏi ra thì rõ tại nàng rủ rê” 


31 


” Đột nhiên tự thẹn trần truồng cả hai. 

Vội vàng che đỡ lá cây, 

8 Xa nghe Thượng đế chiều nay viếng vườn 

Chui vào bụi rậm ẩn nương. 125 
* Bỗng nghe tiếng gọi: A-dong đâu rồi ? 

10 Lay Trời hổ thẹn hai tôi, 

Tấm thân tôi tệ hết lời phân bua. 

11 Nói ra thì cũng bằng thừa, 

Không ăn trái cấm, ai đưa cảnh này? 130 
Ê Tại người mà Chúa trao đây! 

'3“Sao nàng làm vậy ?” - “Rắn bày cho tôi.” 

14 “Rấn kia, ăn đất suốt đời, 

Phải bò trệt bụng, chịu lời đắng cay. 

!° Mối thù thâm nhục từ đây, 135 
Giữa mi người nữ kéo dài bất di. 

Chính nàng đạp nát đầu mi 

Còn mi діду giya, miêng thì cap châr. 

16 “Nàng kia, đau đớn càng hơn, 

Mỗi khi thai sản, phục luôn quyền chồng””. 140 
! Sau thì tuyên án A-dong: 

“Bởi nghe lời vợ, bất trung /⁄ trời. 

18 Đất sinh gai góc khắp nơi, 

Cơ hàn ø¿/⁄ lão suốt đời cực thân. 

'°Đổ mồ hôi mới có ăn, 145 
a Thiên Chúa tuyên án phạt con rắn (loài ma qui). 


b Án phạt người nữ cả đời phải tùng phục quyền chồng (Xuất 
giá tòng phu). 


32 


Và khi chết đoạn, xác hoàn bụi tro”. 

20 A-dong nay đặt tên cho 

E-và°, có nghĩa “căn do loài người” 

“ Trời làm da thú một đôi, 

Cho hai người mặc, “Ê mở lời nghiêm minh: 150 
A-dong rày đạt thần linh, 

Sợ ngươi hái trái trường sinh, sống hoài. 

“3 /@n/ Trời truyên đuổi cả hai 

Ra miền hoang dã bừa cày kiếm ăn. 

%4 Kê-ru-bim°, vi thiên thân 155 
Tay cầm gươm lửa chận đàng vãng lai. 

Cửa vườn đóng chặt từ đây, 

Cây trường sinh chẳng còn ai đến gần. 


a Do câu nói: 
Đổ mồ hôi, sôi nước mắt, 
Lưng gánh nặng, trán hứng mưn, 
Đổi cơm trong đất, đổi dưa trong bùn. 
b E-và: Heva, Eva, tên người nữ đầu tiên, có nghĩa là nhân sinh 
chi mẫu. Bổn cũ viết I-ba hoặc Y-oa. 
Theo bổn cũ câu 20 đoạn III như sau: 
A-dong nay đặt tên cho 
Y-oa, có nghĩa căn do loài người. 
(Chữ Y-Oa không rõ người xưa viết chữ nôm như thế nào, mà 
thấy Phan Văn Cận ghi hai cách: Y-oa và I-ba.) 
c Câu 24, bốn cũ viết: 
Cơ-biên vạn lực chỉ thần, 
Cơ-biên dịch âm chữ Chérubim, linh mục Phao-lồ Qui đã sửa 
lại Kê-ru-bim. 


33 


Đoạn IV 
MÖ MÀN CUÔC SÔNG 
HUYNH DÊ TUONG TÀN 


! Náu nương bộng đá che tranh, 

Ca-in” trưởng tử vừa sanh ở đời. 160 
E-và nở một nụ cười, 

Thậm câm ơn Trời ban một đứa con. 

Mấy năm nuôi dưỡng vuông tròn, 

ˆ A-bên” đứa kế theo ø/âz chào đời. 

Trưởng thành hai gã chọn nơi, 165 
Anh thời trồng tỉa, em thời chăn nuôi. 





a Ca-in: bổn cũ viết Khả ân. 

b A-bên: Abel, bản cũ viết An-biên. 
Bản cũ viết câu 3, 4,5, 6 như sau: 
3Khả Án hoa trái tế Trời, 
Nhưng lòng trí vẫn rạc rời xa xăm 
4Ап Biên chiên béo hiến dâng, 
Cầu Trời thương xót muôn phần tạ ân 
Hoàng thiên bất phụ thiện tâm 
5Khả Ân cảm thấy ghe lần chua cay 
Lòng chàng, bất mãn việc này 
“Trời khuyên chớ khá đang tay oán thù. 


34 


3 Ga-in, hoa trái tế Trời, 

* A-bên, chiên béo hiệp lời tri ân. 

Hoàng thiên bất phụ thiện tâm, 

° Gòn 0a-in lễ chẳng màng mày may. 170 
Lòng chàng bất mãn việc /2/⁄ 

Ê Trời khuyên chớ khá đắng cay oán thù. 

” Làm lành được thưởng phước dư 

Làm dữ bị phạt, liệu cư xử rành. 


Š Ngày kia, hắn rủ em mình, 175 
Cùng đi dạo cảnh, hắn đành giết em. 

Tiếng trời: Sao giết A-bên ? 

Hắn rằng: không biết, há phiên đến ai. 

” Máu em ngươi thấu đến tai, 

' Máu oan nhuộm đất, đất øâ/ đuổi ngươi, 180 
Dầu cho vun xới hết hơi 

12 Đất không đơm quả, cằn còi càng thêm. 

Ra thân trôi nổi bập bềnh, 

Đất không dung chứa, khắp miền lang thang. 


13 Tội tôi trầm trọng vô ngần, 185 
Vô phương khả đáo?, khốn nàn? mạng tôi. 

'*Từ đây phiêu dạt đòi? nơi, 

Máu oan vấn vít, người người không tha. 


2 Vô phương khả đáo: Không nơi nào có thể đến (Chú thích của 
Nước Mặn). 

° Khốn nàn: Khốn nạn (Chú thích của Nước Mặn). 

°- Đòi: lắm, nhiều (Chú thích của Nước Мп). 


35 


"5 Тгді xoay tâm địa người ta, 

Nhìn mi gớm ghiếc hơn là giết mi. 
Nếu ai táo bạo hành vị, 

Giết mi bị phạt gấp đi bảy lân”. 

16 Dó là dấu hiệu riêng ban, 

Ca-in thui thủi dặm ngàn phía đông. 


!” Pa-in, năm tháng chập chồng, 
Sinh ra Ê-nóc° thấy lòng hứng vui. 
Xây thành, đắp lũy, dựng đời, 


Lấy tên con gọi “vùng trời khai hoang”. 


!8 Nối nhau con cháu đầy đàn, 

19 Só này, La-mạc° một chàng đa thê. 
20 Sinh ra lắm kẻ tài nghề: 

Gia-bên”: du mục nhiều bề qui mô. 

“! Dụ-bàngƒ: #⁄†ổ xướng thơ, 

Chế ra nhạc khí: sáo ru, đờn kèn. 

“ˆ Từ-canh?: tổ mộc, tổ rèn, 





190 


195 


200 


205 


a Thiên Chúa khiến nhân tâm ghê tôm kė sát nhân hơn là oán 


ghét, thấy đâu chặt đó. 


b Câu nói của Người Việt xưa cũng có nghĩa tương tự: ”..thứ 
người độc ác sát nhân, Lột da bảy lớp đội hờn cho kham... 
"Theo quan niệm xưa, kẻ tàn bạo bất nhân, phải sống khốn 
khổ, rày đây mai đó, để đền tội, bằng cách chịu người đời chê 


rẻ khinh khi... 
© Ê-nóc: Enoch, (bổn cũ I-nẫm.) 
d La-mac: Lamech. 
e Gia-bên: Jabel (bån cù: Gia-biên). 
f Dự-bàng: Jubal. 
s Từ-canh: Tubalcain. 


36 


Mở thời kim khí, dựng nền võ công. 
Nương-mai?: mỹ nghệ phấn son 
Làm cho thành phố ngày phồn thịnh hơn. 


“Tự hào, La-mạc đại ngôn: 

Tay này hạ sát “người hùng” hai tên. 210 
Chỉ vì chúng dám ngông nghênh, 

“Nếu Са-іп được bảy phen báo thù. 

ТА лау La-mạc có dư, 

Bảy mươi bảy lượt mới cừ mới ngon. 

25 Nhắc qua tổ lão A-dong 215 
Sinh thêm nam tử thay dòng A-bên, 

Hết lòng cám nghĩa Hoàng thiên 

Đặt tên là Sét dạ hiền trí minh. 

“5Về sau Sét lập gia đình, 

Sinh ra Ý-nữu? trung thành đạo ngay 220 
Phượng thờ Thượng đế hàng ngày, 

Nêu cao tín ngưỡng giữa loài thế nhân. 


 Nương-mai: Noễma. 
b Bản cũ viết: 
Đặt tên Sĩ-thức dạ hiền trí minh, 
Vë sau linh mục Phao-lồ Qui đổi lại là Sét theo La ngữ Seth 
c Y-nüu: Enosh. 
* Câu 26, bổn cũ viết: 
Lớn lên, tạo lập gia đình. 


37 


Đoạn V 
WÒI GIỐNG A-D0N@ 
TRÀN LAN MĂT ĐẤT 


'Đạo đời hai ngả tương tranh, 

Bắt nguồn từ thủa A-đam tạo thành. 

“Đặt nên phu phụ doan hành,’ 225 
Mở màn đã thấy dữ lành chống nhau. 

Ca-in: đời đã khai mào 

A-bên: đạo khởi đoạn đầu đau thương. 

3 Tiếp theo là Sét khuếch trương, 

*Tu thân vi bổn, chủ trương ôn hòa. 230 
® Nêu cao hiếu thảo mẹ cha, 

Š Tiếp theo Ý-nữu”, tê gia kiên toàn. 

Trước lo trọng nghĩa tào khang? 

Š Làm ăn cần kiệm nuôi đàn cháu con. 


* 


a Đoan hành, mối đầu nhân loại, do câu: tạo đoan hồ phu phụ. 
Linh mục Phao-lồ Qui đánh số đoạn V này, cốt ý để theo dõi 
Kinh Thánh cựu ước, thật ra ý tác giả theo quan niệm Á đông, 
vạch rõ hai con đường lành, dữ song hành. 

bÝ-nữu: Enosh, con trai của Sét. 

c Trong bản của Linh mục Trần Hiếu Lễ câu này ghi: "Trước 
theo phu phụ vi cang..." 


38 


* Gai-nanê tiếp nối vuông tròn 235 
!° Trên thờ phượng Chúa, dưới thương mỗi người. 
"асп cho miêu duệ thức thời: 

Lòng thương giải cứu khắp nơi bởi trời? 

'2 Mạch-liên" tiếp nối hắn hoi, 

!3 Lập nền trị quốc, trau giồi lễ nghi. 240 
14 Dạy dân hiểu rõ thị phi, 

!° Tiếp theo Gia-liệt? duy trì thành tâm. 

16 Trong thì minh đức tân dân, 

17 Ngoài thi ngũ đức, tam cang thực hành. 

'8 Đến thời Hy-lộc! đại nhân, 245 
19 Dạy trừ dục vọng, giảm phần tự do. 

20 Mưu cầu hằng bữa ấm no, 

Tránh, danh phú hộ, xa kho phú hào. 

*! Mã-thu-san" chống binh đao, 

Lấy điều công lý cùng nhau luận bàn. 250 
“Noi gương Hy-lộc phụ thân 

“ Hướng về Thượng đế là bàn chỉ nam. 





а Саі-пап: Kénan, con trai của Ý-nữu. 

b Thức thời: Hiểu rõ thời cơ, tức là thánh ý Thượng đế. 

e Chỉ có Thượng đế mới cứu được nhân loại trầm luân. 

d Mạch-liên: Mahaléel, con trai của Cai-nan. 

© Gia-liệt: Jared, con trai của Mạch-liên. 

f Hy-lộc: Hénoch, con trai của Gia-liệt. 

s Tự do: do một câu nói ngày xưa: Tự thân mưu cơ sự, do ngã 
độc ứng hành: Tự nơi mình bày ra mưu sự, do thân mình, một 
mình mình đứng ra hành động, khác chữ tự do thời nay. 

h Mã-thư-san: Mathusalem, con trai Hê-nốc. 


39 


24 Сһо nên Hy-lộc đặc ân 

Ra đi theo Chúa cối trân bặt tin. 

“ Đến thời La-machš dinh ninh: 255 
“5 Đạo trời là gốc nhân sinh phải tùng. 

*f Mã-thu-san thọ ø⁄ƒông 

Chín trăm sáu chín vào vòng tử qui. 

28 La-mạch khi có No-e” 

* Rằng: nguồn an ủi cho nghề canh nông, 260 
Vì xưa do tội tổ tông 

Đất đai Chúa phạt nhọc công việc làm. 

3 No-e thân phụ Sem°, am", 

31 Cùng là Gia-phết? siêng chăm luật trời.' 

Lược qua gia phả loài người, 265 
Sống đạo giữa đời khác tộc Ca-in. 





a La-mạch: Lamech, con trai của Mathusalem. 
Bản cũ viết câu 28 như sau: 
La-mạch vừa đẹp mộng hòe, 
Nhữ-yên an ủi cho nghề ruộng nương 
Linh mục Phao-lồ Qui (1885) đã sửa lại. 
bNo-e: bản cũ gọi Nhữ-yên. 
c Sem: bàn cü gọi Siêu-mộc, Sem. 
4 Cam: bản cü goi Càn-pha, Cham. 
e Gia-phết: bản cũ gọi Gia-phần, Japhêt. 
f Bản cũ, câu 30-31 như sau: 
Nhữ-yên nam tử hữu tam 
Càn-pha, Siêu-mộc, Gia-phần tốt tươi. 


40 


Đoạn VỊ 
РАО ТАМИ РА МАТ 
NHÂN DỤC NÁO THIÊN 


1 Mudi lăm thế kỷ mưu sinh, 

Ca-in và Sét lập thành dân đông. 

Đời thì vật chất thịnh cường 

Đạo thì trâm lặng theo đường tâm linh. 
Đời thì gái sắc bẹo hình, 


“Khiến cho trai tráng làm tình đắm say” . 


Diễn ra cuộc sống họa tai, 


Đua giàu trộm cướp, đấu tài chém đâm. 


3Làm cho lòng đạo sút dần, 


Thánh thân Thượng đế xa lần nhân gian. 


Khiến nên tuổi thọ cũng tàn, 
sánh ra hơn kém trăm năm là cùng. 
‘Cao trào thế tục mở tung, 


Danh nhân nổi tiếng, anh hùng cao tay?. 


270 


275 


280 


a Tính t A-dong, Ca-in, Ё-пос... сһо đến Lamech, Мое, một thời 


gian dài lối 1.500 năm. 


b Nói sự sa đọa của loài người xuống quá thấp, từ nhân tính sụt 


xuống thú tính (thục tính và dục tính) cách trầm trọng. 


© Хау dựng danh tiếng bằng vàng bạc của cải và gươm dao 


chém giết. 


41 


Có nhiều độc chúng to thây, 

Loạn hôn”, sắc dục, tiền tài, giết nhau. 

° Lập đoàn phản bội Trời cao, 

Tôn thờ thân tượng đủ màu dâm ô. 

Giết nhau chiếm đoạt cối bờ, 

Mạnh ăn yếu chết, nước cờ lợi danh. 

Ê Lộc trời? vì đó giảm phần, 

ho nên âm họa? tung hoành dương gian. 
” Loài người, vạn vật, thú cầm, 

Không cần tu chỉnh mà cân hủy tarỶ. 

® Đời làm đời chịu đã đành, 

No-e công chính được phân ưu tiên. 

? Theo đường Thượng đế trung kiên, 

Dám đem đạo lý chiếu trên cuộc đời. 

!° Thế nên gia đạo của người, 

Sem, Cam, Gia-phết được Trời buông tha. 
'1 Trân gian nhục dục xấu xa, 

!2 Không còn nhân phẩm đã ra hư hèn. 





а Người có thân hình to lớn, người khổng lồ. 


285 


290 


295 


b Loạn hôn: không có luật lệ gì về hôn nhân, sống ô tạp về phái 


tính. 


© Lộc trời: Phước lộc do công đức cửa người vì thiện chí thực 


hiện, nên được Thiên Chúa phù trợ ban thưởng. 


а Ат họa: tai họa từ cõi âm, do loài ma quỉ đưa đến bởi tội ác 


của người tác động. 


e Không thể sửa lại vì đã hư nát, cần hủy bỏ để lập lại thế giới 


mới. 
f Bổn cũ câu 10 viết như sau: 


Thế nên gia đạo của người, 
Cùng ba nam tử được Trời buông tha. 


42 


3 Mọi loài xác thịt đua chen, 

Lợi quyền tửu sắc đến phiên hạ màn. 
'4Trời giao kế hoạch sẵn sàng, 

No-e tuân ⁄ thi hành trước sau. 
Chọn cây đóng một chiếc tàu, 

15 Ba từng cao rộng, cửa vào lối ngăn. 
Dưới thì đà lót dọc ngang, 


! Trên thì thước tấc cân phân hậu tiền. 


17 Vì con hồng thủy thao thiên”, 

Các dân hủy diệt, các miên nát tan 

8 Phần ngươi sẽ được an toàn, 

Hiệp cùng gia đạo hành trang lên tàu. 
'® Về phần sinh vật cho vào, 

Từng đôi từng cặp trước sau tùy loài: 

“ Loài bò, loài chạy, loài bay, 

“ Có rom, lương thực đủ đây hộ thân. 
“ˆ No-e bái mạng tuân hành, 


Siêng năng nỗ lực, khó khăn không rời. 


a Lyt ngập toàn diện. 


43 


300 


305 


310 


315 


Đoạn VII 
HÔNG THỦY THAO THIÊV 
MUÔN LOÀI HỦY DIỆT 


! Từng làm sáng tỏ đạo trời, 

Khi lâm biến cố có Người chở che. 

Như trong trường hợp No-e, 

Đại họa đến kề, gia đạo an vui. 320 
Ê Chim trời vật sạch øả/ đôi, 

3Thảy đều bảo vệ giống nòi mai sau. 

4 Môt tuần chuẩn bị qua mau 

Khắp trời vân vũ bắt đâu đổ mưa. 

Thu sinh chết hết không chùa” 325 
Bốn mươi ngày chắn? nước vừa non cao. 

® Hoàn toàn nhiệm vụ phó giao, 

Ê No-e vào tàu tuổi được sáu trăm. 





a Câu 1, bản cũ viết: 

Từng làm sáng tỏ đạo Trời, 

Khi lâm biến cố có Người chở che 

Nhữ-yên thành tín mọi bề, 

Đại họa đến kề, gia đạo an vui. 
b Thụ sinh: Các loài được Đấng Tạo hóa sinh dựng. 
© Nước mưa tuôn xuống luôn luôn 40 ngày đêm. 


44 


” Bên ngoài sóng gió tung hoành 


Thạnh cường hành thủy chảy tràn núi non. 


® No-e, sinh vật bên trong, 

* Cửa tàu đóng chặt bềnh bồng vẫn yên. 
! Một tuần lũ lụt Z2/ø lên 

Cả và mặt đất đã chìm dưới sâu. 

' Nhiều luồng nước cuộn ào ào, 
!2Thành trì, nhà cửa lật nhào cuốn đi. 

'3 Lệnh bềnh các thứ tử thị, 


!4 Sóng cuồng đùa đến biên thùy xa xămê. 


15 Côn trùng, tẩu thú, phi cầm, 

16 оаі người bất cứ nữ nam trẻ già. 

17 Dën loài thảo mộc bông hoa, 

!8 Cơ đồ sản nghiệp người ta dựng gầy, 
'® Núi non hùng vĩ trời mây, 

20 Chàng gi tón tai, lut này phá tan. 

>! Bë dâu, dâu bể kinh hoàng”, 

22 Riêng tàu vẫn được bình an từ đầu. 
Nước cao, tàu cũng lên cao, 


“3 Đùng đùng sóng gió chẳng nao núng ì. 


Linh đinh mặt nước xanh rì, 
“Tính hơn năm tháng từ khi thủy nàn. 


2a Xác người, xác thú vật trôi giạt đến phương trời vô định. 


330 


335 


340 


345 


350 


b Trận lụt này đã thay đổi toàn diện mặt đất, nơi làng mạc 
thành quách dân cư thì trở nên sông biển mênh mông và 


ngược lại chỗ sông biển trở nên đất cạn. 


° Tức thủy nạn: nạn hồng thủy (Chú thích Nước Mặn). 


45 


Doan VIII 
МО-Е КНО/ СНЁТ 
THÀNH LẬP ТЕ РАМ 


! /énhtrüi khiến gió phía, nam, 

2 Rüng rüng thói dén mày tan, tan dàn. 

3 Những dòng nước cũng hạ lần, 

* Hăm bảy tháng bảy tàu đang mất đà. 

Cạn trên dãy núi Am-nha? 355 
3 Tháng mười nước xuống bày ra sườn đồi. 

Ê Đếm ngày đã được bốn mươi, 

No-e thả qua thử coi tình hình. 

“Quạ đi từ đó biệt tin, 

® Bồ câu thả tiếp không tìm được chỉ. 360 
* Bay đi rồi lại bay về, 

Đáp bên cửa số No-e bắt vào.” 

10 Thà ra, qua bảy ngày sau, 

'Í Chiều về tha được cây dâu ô-liu. 





a Am-nha: núi vùng Armenia. 
b Câu 9, bản cũ viết: 
Вау đi rồi lại bay về 
Nhữ-yên mở cửa, vuốt ve đem vào. 


46 


12 No-e biết nước rút nhiều, 
Chờ thêm tuần nữa, cạn đều khắp nơi. 
Bồ câu cũng thả ra coi, 


Phen này thẳng cánh vui chơi phương nào. 


'3Tháng giêng trổ mái trên tàu, 

Nhìn ra bốn phía một màu ráo khô. 

14 Tháng hai hăm bảy, bấy giờ, 

Đất đai vui sống, cõi bờ phục hưng. 

15 Ké ra biến cố đã ngừng, 

® No-e thừa 7 chín từng truyền qua. 
'” Khai tàu, sinh vật thả ra, 

Loài nào thú nấy âu ca thoát nàn. 
Chim trời tung cánh bốn phang, 

Thú rừng, súc vật hân hoan đắc thời. 
8 No-e, gia đạo các người, 

'° Cùng nhau làm lại cuộc đời tốt hơn. 
20 No-e hiệp với ba con, 

Dựng bàn hương án đáp ơn danh Trời”. 
Toàn thiêu lễ tế rạng ngời, 

“! Nhậm lòng, Thượng đế phán lời ủi an: 
“Từ đây đối với dương gian, 

Không vì nhân loại tan hoang thế ду. 


365 


370 


375 


380 


385 


2 Dựng bàn thờ, giết sinh vật theo thói tục tổ tiên, dùng lửa đốt 
hết dâng lên Thiên Chúa, để tỏ lòng biết ơn Người đã cứu 


mình và cả gia đình qua khỏi một đại nạn kinh khủng. 


47 


Bởi đời phản bội lẽ ngay 

Muôn loài cầm thú mang tai số phân”. 

“Không còn tái diễn khốn nàn,” 

Địa cầu còn đó, ngũ hành còn đây. 390 
Tứ thời bát tiết vån xây, 

Mùa màng cấy gặt, đêm ngày luân phiên.” 


a Vì tội lỗi loài người mà cầm thú thảo mộc bị vạ lây. Nay Thiên 
Chúa cam kết không còn xảy ra như vậy nữa. 
b Khốn nàn: tai nạn khốn khổ (Chú thích của Nước Mặn) 


48 


Đoạn ІХ 
THUONG DÉ GIAO HÒA 
САМ, КНА ВАТ НІЁІЈ 


"ра từng quyền lực do Thiên, 

Vậy thì tái lập khắp miên xương minh. 

“Thú cầm thủy tộc nép mình, 395 
Con người vẫn được tự tình sinh nhaÏ, 

3 Đến loài rau đậu cỏ cây, 

* Ngoại trừ huyết vật nương tay chớ dùng”. 

° Máu đền nợ máu không dung, 

Š Nhất là sinh mạng cùng chung giống nòi. 400 
” Cao xanh đại lượng hằng soi. 

Thuận thiên trí giả, xây đời hanh thông. 


8 Biết chăng cái lẽ tổn vong, 
Thì đây giao ước Trời cùng No-e:° 


a Loài người được dùng sinh vật, cỏ cây để nuôi sống mình. 

b Luật xưa cấm ăn máu huyết, vì đó là gốc sự sống (Lv 17,14) 
c Câu thứ 8 theo bản cũ viết: 

Biết chăng cái lẽ tồn vong, 

Nhữ-yên được Đấng Chí nhân giao thề. 


49 


* Ngươi và miêu duệ váng nghe, 405 
'°Từ đây thủy lao chẳng hề bạo xung. 

11 Ké luôn sinh vật sống chung, 

Nhờ ngươi chứng được khoan dung sinh tồn. 

12 Trën mày xuát hiện cầu vồng, 

Dó là ấn tín lòng /⁄4⁄ của Trời. 410 
'*Từ nay cho đến muôn đời 

'° Ngươi và muôn vật mọi nơi yên hàn 

8 Mỗi khi mống mọc mây ngàn 

! Nhớ lời cam kết, dưới trần yên tâm. 

'8Lập đời: Gia-phết, Sem, Cam,^ 415 
'®Trở nên tộc các dân hoàn cầu? 





a Bản cũ viết từ câu 18 đến 28 như sau: 
I8Càn-pha, Siêu-mộc, Gia-phần, 
19Trở nên thủy tộc các dân hoàn cầu, 
20Nhữ-yên vỡ đất bắt đầu, 
Trồng nho kháp rượu uống vào lỡ say, 
2INgủ vùi vuột cả áo ngoài, 
22Càn-pha thấy vậy gọi hai anh cười 
23Gia-phần Siêu-mộc đi lùi, 
Đến nơi phủ áo lên người Nhữ-yên 
Nghe tường khi đã tỉnh men: 
"Càn-pha bất hiếu" giảng khuyên nặng lời: 
?>Là dòng vô phúc trên đời, 
Đáng làm nô lệ hai người anh em, 
26Chúa của Siêu-mộc uy quyền, 
Gia-phần cuộc sống càng thêm hưng thời, 
?7Nương quyền huynh trưởng an vui. 
Càn-pha phục dịch suốt đời xót thân. 
Nhữ-yên tuổi hạc cao dần, 
?8Chín trăm năm chục lìa trần bình yên. 

b Theo truyền thuyết, dòng dõi của Sem, qua nhiều thế hệ, 
nhiều biến cố đã trở thành những dân tộc ở phương Đông; 
dòng dõi Gia-phết ở phương Tây, và dòng dõi của Cam thì 


50 


2) No-e vỡ đất bắt đầu, 

Trồng nho, kháp rượu, uống vào lỡ say, 

21 Ngủ vùi, vuột cả áo ngoài, 

22 Сат пһіп thấy vậy, gọi hai anh cười. 420 
“3 Sem cùng Gia-phết đi lùi, 

Đến nơi phủ áo lên người No-e. 

24 Tinh men co sy đã nghe, 

Gọi Cam bất hiếu, ngăn đe nặng lời. 

> Là dòng vô phúc trên đời, 425 
Đáng làm nô-lệ hai người anh em. 

“5 Tung hô Thượng đế của Sem, 

Câu cho 6Gia-phết càng thêm hưng thời, 

“ Nương quyền huynh trưởng an vui, 

Còn Cam phục dịch suốt đời xót thân. 430 
No-e tuổi hạc cao dân, 

“8 Chín trăm năm chục lìa trần bình yên.^ 


sinh sống ở phương Nam. 

a Thầy cả Lữ Y Đoan xưa đã Việt hóa các tên người (Việt hóa 
nhân vật chi danh) còn linh mục Phao-lồ Qui (1885) ra sức 
sửa lại theo cách la-tinh .. Thật là công phu, nhưng chỉ sửa 
được một phần nhỏ, rồi bỏ cuộc ... 


51 


Đoạn X 
BA DÒNG NHÂN LOẠI 
TÂM. TRÍ DUC, KHAI 


' Theo đà phát triển thiên nhiên”, 

Cây tăng rừng rú, thú tăng bây đoàn, 

Ê Cháu con Gia-phết lan tràn, 435 
3 Đoài phương sinh kế, mở đàng di dân; 

*Tộc thì khai thác đồng bằng; 

° Tộc thì chiếm đảo giữa làn đại dương. 

Š Dòng Cam tiến hướng Nam phương, 

7 Trach môn ngũ phước, gia đường tam đa. 440 
Š Nói danh, Nem-rốt” tài ba, 

Anh hùng cái thế, °còn là thợ săn. 

Tay cung, tay kiếm ai bằng, 

Dường như Thượng đế thêm phân điểm son. 


a Đoạn X, thầy cả Lữ Y Đoan chỉ ghi những danh nhân nổi tiếng 
diễn tả cuộc sống các dân tộc thời xưa, chỗ theo đời, nơi theo 
đạo. 

b Nem-rốt: Bản cũ viết Niêm-lộc, linh mục Phao-lồ Qui âm lại La 
ngữ Nemrod. 


52 


!° Dựng thành lũy Ba-bi-lonÊ 

Cùng nhiều thành khác trên đường triển khai, 
T Lai còn đánh chiếm đất đai, 

'*Xây đồn đắp lũy, dựng gầy Ninh-vi. 

T3 Ngoài ra còn lắm tộc chỉ, 

Thiểu vi bộ lạc, đông thì quốc gia. 

14 Có dàn Phiên lịch? hào hoa, 

! Một dãy sơn hà của tộc 0a-nanỶ, 

16 Chia ra đủ thứ sắc dân, 

Tùy theo dòng tộc, tùy phần đất đai. 

1 Kinh bang të thë ky tài, 

18 | àp nën thành lúy, dáp xày chú quyén, 
'° Chiêu binh, mãi mã, cung tên, 

“ Đòi nơi chiến quốc, khắp miền xuân thu°. 
Gây ra cái thế hận thù, 

Động cơ thúc đẩy hư phù lợi danh. 


“' Phần Sem, miêu duệ thanh hành,‘ 
“ˆ Sinh cơ lập nghiệp tung tràn hướng đông. 





445 


450 


455 


460 


a Babilon: Bản cũ viết Ba-tỷ-luân, thành phố Babilon danh tiếng, 


giàu sang nhất thời xưa. 
b Ninh-vi: thành phố Ninivê. 
c Phiên lịch: Philistin, một dân hiếu chiến thời xưa. 


4 Ca-nan: Chanaan, vùng đất phì nhiêu. Theo bổn cũ viết là Trà- 
nam. Linh mục Phao-lồ Qui viết là Ca-na-an theo các linh mục 
Pháp (1885). Về sau thấy linh mục Trần Hiếu Lễ viết Ca-nan. 

e Các giống dân luôn luôn tranh bá đồ vương, không khác gì 


thời chiến quốc, thời Xuân Thu ở Trung quốc ngày xưa. 


f Câu 21 bản cũ viết: Cháu con Siêu-mộc thạnh hành. 


53 


“3 Dựng đời đặt nặng nghĩa /⁄2, 

%4 Tránh xa bá nghiệp, chọn đường thiên cơ. 

25 Khai hoang mở rộng cõi bờ, 465 
“5 Mạng trời làm gốc, cực đồ lương tri 

2 Cũng còn bạng duật tương trì? 

Chỉ vì dục vọng, chỉ vì tham sân. 

“Tuy nhiên cũng có giống dân, 

30 Đề cao tâm lý, bảo toàn tâm linh. 470 
3! Qua bao thế ký kinh dinh, 

32 Dòng Sem còn giữ đức tin với Trời. 





a Các giống dân lúc nào cũng vì danh lợi nên tìm cách đánh giết 
nhau luôn, như chuyện con ngao con cò. 

b Dòng dõi của Sem cũng có những chỉ tộc trung thành với 
Thượng đế, trải qua các thời đại, các biến cố hoặc về địa lý. 


54 


Đoạn XI 
BA-BÉN THÁP (A0 
BÅT DÔNG NGÔN NGÜ 


! Vả chăng, ngôn ngữ cổ thời, 

Những điều cảm nghĩ, nói lời như nhau”. 

ĉ Phía đông nhiều tộc vùng cao, 

Dân đông, đất chật, hoa /z2/ cũng vơi, 
Định cư đất mới kịp thời, 

3 Bàn nhau xây tháp để đời hậu lai. 

Góp nhau vật liệu đủ đây, 

* ông trình, kiến trúc, mỗi ngày rộng cao. 
Vươn lên tháp đụng thiên tào”, 


Muôn đời danh tiếng, trăng, sao phải nhường. 


° Nhân gian ngạo nghễ thiên đường, 

Š Trời rằng: Hiệp nhất vi cường, đại công". 
“Phải cho ngôn ngữ bất đồng, 

Mỗi chi một ngả là xong ý đồ. 


a Nhân loại thoạt đầu đồng một ngôn ngữ. 


475 


480 


485 


b Muốn xây cái tháp tới mây trên trời phòng tránh lụt, vì muốn 
khoa trương nhân lực và không tin lời hứa Thượng Đế mỗi 


khi thấy mống mọc trên không. 


с "Ро câu nói xưa: Đại công chung lực, hiệp nhất vi cường: Việc 


lớn thì phải góp sức, hợp lại (đoàn kết) thì hùng mạnh. 


55 


® Thế là /;⁄áf hữu cửu vô" 

Nhân gian bỏ cuộc, trở cờ chống nhau. 

* Ba-bênP danh gọi, về sau, 

Kể từ việc ấy, ngũ châu người tràn.° 490 


Đời thì đa số các dân, 

Đạo thi thiểu số, cán cân lệch thường. 

!9 Sem sau trận lụt tang thương, 

11 Sinh ra A-phác”, dạy con đàng lành. 

Mặc ai chác lợi mua danh, 495 
A-phác lòng thành với đấng Chí tôn. 

!2 Sa-liên? nối dõi tông môn, 

!3 Duy trì chữ hiếu, bảo tồn chữ trung. 

!4 Hị-bân rõ việc cát hung, 

® Đều do quyền phép quan phòng tối cao. 500 
16 Dën đời Phan-liệt? mở đầu, 

! Con đường ngũ đức theo sau tri hành”. 

18 | á-ungi cố gắng tập tành, 

"9 Dung hòa đời sống, lợi danh đặt ngoài. 





a Do câu nói xưa: Nhất hữu cửu vô, bán đồ nhi phế: Một người 
nói có, chín người nói không, thì nửa đường bỏ việc. 

b Ba-bên: Babel có nghĩa là lộn xộn, Bản cũ viết: Bá biện. 

e Theo bón cũ câu 9 như sau: 

Lưu danh Bá biện về sau, 

Linh mục Phao-lồ Qui đã sửa lại là Ba-bên, theo la ngữ Babel 
(1885). 

4 A-phác: Arpakshad, con đầu lòng của Sem. 

e Sa-liên: Saleg, con trai của A-phác. 

fHi-bân: Heber, con trai của Sa-liên. 

s8 Phan-liệt: Phaleg, con trai của Hi-bân. 

h Tri hành: Thấu hiểu đường lối Thượng đế và nghiêm chỉnh thi 
hành đúng. 

¡ Lã-ưng: Reu, là con trai của Phan-liệt (Phaleg) 


56 


“ Tiếp theo, Sa-duậtÊ tô bày, 505 
“ Nội tâm giữ vững, lẽ ngay duy trì. 

“ˆ Na-khôi? vạch rõ thị phi, 

“3Ý Trời đi ngược, họa thì đa mang. 

““Thanh-lê° nhận định giàu sang, 

25 Cúa cải bạc vàng tất cả do Thiên. 510 
26 Áp-ramË là bâc tiên hiên, 

Trăm bang vạn sự hướng lên lẽ trời. 


* 


2 Xày ra thái độ chống đời$, 

28 U-thành! ảnh hưởng suy đồi Gảnh-đê. 

* Dời cư, tổ phụ Thanh-lê 515 
30 Gia đình con cháu đi về Hà-lâm? 


* 


3! Án-ram" và /ôz đồng hành, 
3ˆNêu cao lẽ sống trung thành đức tin. 


a Sa-duật: Sanig, là con trai của Lễ-ưng (Reu). 

b Na-khôi: Nachor, con trai của Sa-duật (Sarug). 

° Thanh-lê: Tharé, con trai của Na-khôi. 

4 Bản Canada 2000 ghi chó này là Ấp-lâm, bản này sửa lại là Áp- 
ram cho đồng bộ để độc giả khỏi lúng túng. Áp-ram (Abram, 
bản cũ : Ấp-lâm) là con trai của Thanh-lê (Tharé) Abram còn 
hai em trai là Nachor (ở đây gọi là Nã-khôi để phân biệt với 
Na- khôi (ông nội của Abraham) và A-ran tức là cha của Lót 
(Lộc-công). (Chú thích điều chỉnh của Tủ sách Nước Mặn). 

e Vì thấy đời sống dân bản xứ quá sa đọa, nên Thanh-lê đem gia 
đình đi nơi khác. 

fU-thành: thành Ur của dân cảnh-đế (Chaldée). 

5 Hà-lâm: Haran, nơi Thanh-lê đem con là Abram và cháu là 
Loth (Lộc-công) đến lập nghiệp và đã qua đời tại dây.. 

h Áp-ram: Bån chữ nôm viết Ấp-lâm, linh mục Phao-lồ Qui năm 
1885 đổi lại là Áp- ram dựa theo La-ngữ Abram. 

¡ Lộc: Bản chữ nôm viết Lộc- -công, hay Lộc, sau đổi lại là ông Lót 
hoặc Lót (1885). 


57 


Doan XII 
ÁP-RAM THIEN TRIFU 
GIÉP-Đ/A TAM CƯ 


Áp-ram tự lực cánh sinh, 

Hà-lâm cư trú nổi danh phú hào. 520 
! Một hôm có tiếng Trời cao; 

Quê hương hãy bỏ đi vào miền xa, 

ˆ Là nơi thiên định san hà, 

Dung thân miêu duệ, quốc gia vinh cường. 

3 Thuận ngươi, Trời sẽ ban ơn, 525 
Nghịch ngươi, Trời giáng tai ương kẻ nào. 

Nhờ ngươi thiên hạ phước cao, 

* Áp-ram vâng /ênh, vó câu lên đàng. 

° Sa-rai?, người vợ đảm đang, 

Với Lộc là cháu, cá đoàn gia nhân. 530 
Lạc đà súc vật hằng ngàn, 

Chó theo sàn nghiệp, Trà-nam lộ trình. 

Hà-lâm bao thuở quê mình, 

Vì tin lời Chúa dứt tình ra đi. 

2 Thiên triệu: Được Chúa gọi (chú thích Nước Mặn). 

b Sa-rai: bản cũ viết Sa-lan. 


58 


6 51-кіёпё vừa đến biên thùy, 

Một vùng thung lũng tứ vi đượm màu, 
Trà-nam nước mạnh dân giàu, 

” Hoàng thiên xuất hiện: Đây, trao xứ 4 
Cho đàn con cháu tương lai. 

Áp-ram bái tạ, dựng ngay tế đàn. 

8 Qua dèo, cắm trại nghỉ chân 

Bửu-tiên” hướng chấn, Hải thành? hướng tây 
Lập đàn tạ lễ nơi đây, 

Tôn danh Thượng đế rộng tay chúc lành. 
* Về sau nam tiến dân dân, 

Chọn nơi nước ngọt, đồng bằng phì nhiêu. 


!° Mấy năm phát triển đồng đều, 

Bỗng đâu hạn hán ngặt nghèo xảy ra. 
Nhân dân đói kém xót xa, 

Áp-ram cũng phải theo đà di cư. 

Lên ng sang xứ Giếp-tô!, 

! Lúc vào biên giới ngại cho vợ mình. 
Nàng là thiếu phụ đẹp xinh, 

' Sợ dân bản xứ động tình, cướp duyên. 





535 


540 


545 


550 


a Sĩ-kiêm: Sichem, một vùng đất màu mỡ phì nhiêu, dân cư 


đông đúc, cũng gọi là Mạc-linh (Mambré). 
b Bửu-tiên: Béthel. 
c Hài thành: thành Hai. 


4 Giếp-tô: AEgyptus, tức là Ê-giếp-tô. Người xưa thường dùng 
nhiều cách như: nước Giếp, Giếp-địa, hoặc Ê-giếp hay là Giếp- 


tô. Ngày nay gọi là Ai-cập (Egypte). 


59 


3 Khuyên nàng tự nhận là em, 
Rủi ro cũng được sống yên phận chồng. 
'*Y lời dự đoán đề phòng, 


!5 Pha-rao3 xuống /#7⁄ đền rồng tiến cung”. 


18 Án-ram nhờ đó thung dung, 

Được nhiều hậu đãi ở vùng đế đô. 

!” rân/ trời can thiệp Giếp-tô, 

Có nhiều biến cố đổ xô vào đền. 

Vua quan kinh khủng chẳng yên, 
Tam cung lục viện ngửa nghiêng tơi bời” 
!8 Pha-rao cấp linh cho mời, 

Áp-ram bệ kiến với lời thiết tha: 

Vợ ngươi sao chẳng nói ra, 

Để trẫm mang tiếng nài hoa vợ người, 
Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, 

Vậy xin hườn trả, khuyên rời nơi đây. 
!9 Lai truyền văn võ tiếp tay, 

Tiễn đưa tất cả ra ngoài biên cương. 


999 


560 


565 


570 


a Pha-rao: Pharaon, có nghĩa như quốc vương, nhà vua, hoàng 


thượng, hoàng đế. 


b Cho người bắt Sa-lan (Sarai) vợ Ấp-lâm (Abraham) dua vào 


cung. 


° Trong hoàng cung tü ngày Sa-lan (Sarai) bước vào thì xảy ra 
nhiều sự kinh dị, nhưng Kinh thánh không ghi rõ Pha-rao bị 
phạt thế nào. Theo bài vè xưa diễn tả ngày cùng của Trụ 
vương: "..Thời hư quỷ lộng, vô số hồn oan, kéo đến khóc 
than, đòi vua đền mạng, triều thần tán loạn, chánh hậu thứ 
phi, lăn khóc như ri, vua run lập cập... " Có thể cả nhà vua 


Pha-rao cũng khủng khiếp như thế!... 


60 


Doan XIII 
ĐỊA LỢ BẤT HÒA 
LỘC-CÔWđ TÁCH BƯỚC 


! Trải qua muôn dặm đường trường, 
Áp-ram và Lộc quê hương lần về. 

ˆ Bạc vàng, sản nghiệp phủ phê, 
Những bây súc vật tràn trễ sơn xuyên. 
3 Cuối cùng về đến Bửu-tiên, 

Là nơi ngày trước tạm yên sinh tôn. 
Theo mùa, tế lễ tạ ơn, 


Khẩn câu Thượng đế giúp cơn khốn cùng. 


° Lân hồi đất chật người đông, 


Š Gia nhân của Lộc giành đồng chăn nuôi. 


Nghịch nhau cảm thấy không vui, 

” Mất tình bác cháu người đời còn chê. 

8 Án-ram muốn vẹn mọi bề, 

Mời Lộc là cháu, vấn đề đặt ra: 

Chớ nên để sự bất hòa, 

Vậy cháu nhìn thẳng bao la cánh đồng, 
* Chọn tây thì bác qua đông, 

Hay là ngược lại, bác nhường cháu luôn. 


61 


9/5 


580 


585 


590 


Xa nhau cốt nhục tuy buồn, 

Nhưng hoà vi quí, cháu đừng ngại ха. 
!° Lộc ham thung lũng cỏ hoa, 

Bên kia sông lớn phù sa cánh đồng. 

'! Thế là z2 vượt Giu-đong?, 

12 Dinh cu trong xứ Sô-đông” hào hùng, 
3 Là dân chống Đấng cửu trùng. 
Áp-ram vẫn ở trong vùng Trà-nam 

14 Ngày kia Trời hiện phán rằng: 
 Áp-ram hãy ngắm đồng bằng núi sông, 
Bốn bề nam bắc tây đông, 

Cho ngươi tất cá cùng dòng dõi ngươi. 
'8 Và cho miêu duệ sinh sôi, 


Nhiều như bụi đất không người đếm xong. 


! Hãy đi quan sát ngoài trong, 
Để tường diện tích một vùng Trời ban. 
!8 Án-ram từ ấy dời sang, 


Mạc-linh° lập nghiệp trong làng Hữu-phong” 


Lập bàn thờ chúa Chí-công, 
Đức tin sáng tỏ giữa lòng nhân gian. 





995 


600 


605 


610 


a Giu-đong: Sông Jordan (Jourdain). Theo bản của Trần Hớn 
Xuyên phi là Dự giang; dưới có chú thích: xưa Phan Văn Cận 
viết Du-dong và âm thêm chữ Dự-giang. Về sau linh mục 


Phao-lồ Qui (1885)viết lại Giu-đong. 


b Bàn cũ viết Sô-đông, linh mục Phao-lồ Qui đã sửa lại Sô-đôm, 


theo La ngữ Sodoma. 
© Mạc-linh: thung lũng Mambré. 
4 Hữu-phong: làng Hébron. 


62 


Đoạn XIV 
ÁP-BAM CÚU CHÁU 
MMINH-ĐIỆP CHÚC LÀNH 


! Chuyện đời là chuyện chiến tranh, 

Cá lớn, cá bé Z⁄ giành miếng ăn. 

Bốn vua bộ lạc ngang tàng, 

Liên minh võ lực hung hăng, oai quyền. 

ˆ Năm vua? bị hiếp kết liên, 615 
3 Kéo ra Sinh-việt trận tiền phản công. 

* Bốn vua bộ lạc thanh trừng, 

Những chư hâu trước thoát vòng bang giao. 

° Bỏ qua triều cống từ lâu, 

Bốn vua? dõng lực đánh đâu cũng thành. 620 
ê Chu hâu tháo chạy tan tành 

Bốn vua thừa thắng tung hoành can qua. 





a Ngũ bá, năm vua chư hầu cai trị các tiểu quốc thời đó, như 
Bara (vua cai trị Sô-đông: Sodoma), Bersa (cai trị Gò-mô: 
Gomorrhes) Adama, Semeler và vua thành Bala (Segor) (chú 
thích này của Nguyên Văn Nhạn). 

b Sinh-việt: thung lũng Silvestxem, nơi có nhiều cây cối rậm 
rạp. 

© Tứ vương, bốn vua cai trị nước lớn thời đó, như Amraphel, 
Arioch, Chodorlahomor và Thadal. Vì quyền lợi tứ vương, ngũ 
bá thanh toán nhau (chú thích này của Nguyễn Văn Nhạn). 


63 


“ A-ma-lộc3 cũng chẳng tha, 

Năm vua bị hiếp giàn ra đối đầu. 

Đánh nhau mấy trận xà ngầu, 

* Năm vua tan rã chạy nhào quân binh. 

!° Bốn vua sẵn trớn sát sinh 

'1§ô-đông” chiếm đóng hạ thành Gò-mô), 
12 Oan thay, sản nghiệp cơ đồ, 

Cả gia đình ¿óc bị уб йет đi. 


13 Có người sống sót cáo tri 

Áp-ram hiểu rõ đại nguy tình hình. 

'“ Triệu tập non bốn trăm đỉnh, 

Kết thân ba vị đồng minh" lên ưng. 
Tấn công khu vực Đan-thành”, 

Giặc say chiến thắng, loạn hàng tứ tung . 
5 Áp-ram đêm lại hỗn công, 

Bốn vua chiến bại, hoảng hồn thoát thân. 
16 Thu hôi tài sån nhân dân, 

Cùng là cùa / óc, khài hoàn rút quân. 

17 Chiến công oanh liệt Áp-ram 

Bốn vua háo thắng điêu tàn giang sơn. 


а A-ma-lộc: : dân xứ Amalécites. 


625 


630 


635 


640 


b Theo bản cũ, câu 12 đoạn XIII (Định cư trong xứ Sô-đông hào 


hùng). Linh mục Phao-lồ Qui sửa lại là Sô-đôm. 
c Gò-mô: thành Gomorrhes. 


4 Abram cùng với Escol và Aner đồng ở một vùng Mambré 
(Mạc- linh) phối hợp đinh tráng kéo ra đánh bọn xâm lăng. 


* Đan thành: thành phố Đan. 


64 


Nghe tin, vua xứ Sô-đông 

Thân hành đón tiếp tỏ lòng tri ân. 

'8 Có vua Minh-điệp? thời danh, 645 
ũng là giáo chủ dân thành Sa-liêm? 

Hằng ngày cúng tế Hoàng thiên, 

Người dem rugu, bánh dâng lên chúc mừng. 

"9 Типо hô Thượng đế chín từng, 

Giúp Áp-ram được lẫy lừng danh thơm. 650 
“ Tung hô Thượng đế uy hùng, 

Nạp trao quân địch vào vòng tay ông. 

Áp-ram tạ lễ tâm đồng; 

Một phần mười của kính dâng làm quà. 

“! Vua Sô-đông cũng thốt ra: 655 
Tiên sinh nhận của, còn ta xin người. 

“2 Rằng: thề trước mặt chúa Trời, 

“3 Của vua vua lấy, của tôi tôi dùng. 

Dâu cho một sợi chỉ lông”, 

Tôi không dụng tới đề phòng một câu. 660 
“* Nhờ vua tôi đăng sang giàu, 

Trừ những vật nào đỉnh tráng đã ап, 

Cùng cúa ba vị" góp phần, 

Liên minh quân đội đánh tan giặc thù. 


a Minh-điệp: Melchisédech. 

b Sa-liêm: xứ Salem. 

e Dầu cho một mảy may về vật gì thuộc của vua Sô-đông, Abram 
không muốn động tới. 

d Ba vi: Amer, Escol và Membré (Mạc-linh). 


65 


Đoạn XV 
DÂN TRONG CÁC DÂN 
TAY THỜI THÀNH LẬP 


! Trời quang, gió vet mày mü, 665 
Áp-ram càng rõ phù du cuộc đời. 

Đêm kia, trong mộng nghe Trời: 

Yên tâm chớ sợ, mạng ngươi vững vàng. 

Tay trời bảo trợ mười phần. 

ˆ Muôn tâu: “Tớ được Trời ban những gì, 670 
Tớ vô thừa tự”, ích chỉ, 

* Rồi đây sản nghiệp sẽ đi tộc пой”. 

*Trời rằng “há có nghĩ sai, 

Con ngươi kế nghiệp không ai xen vào. 

° Nhìn lên và hãy đếm sao, 675 
Dòng ngươi đông đảo ngày sau khác nào.” 

Š Áp-ram thành kính cúi đầu, 

Thế nên Trời để ông vào chính nhân?. 


* 


a Không có con. 

b Sản nghiệp sẽ về tay người khác tộc (ngoài dòng họ). 

e Mặc dầu biết mình không con, nhưng vẫn tin lời Thiên Chúa 
phán hứa, tin cách thành thật, không cần lý luận để mà tin; vì 
đó Thiên Chúa nhìn nhận ông là bực chính nhân, người lành 
trung trực. 


66 


” Lại nghe: “4⁄4y đất trời ban, 

Vì ngươi đã bỏ mộ phần tổ tiên”. 

“Lạy Trời, tớ chẳng thực quyền", 

Cách nào chiếm được khắp miên này dây?” 
“Rằng: “Tam sinh lễ hãy bày, 

Bò dê, chiên đực cùng hai phi câm.” 

!9 Án-ram vâng /ên/thực hành, 

Xẻ đôi ba thú xếp thành đôi bên, 

Phi cầm hai xác để nguyên, 

'1 Diều hâu khát máu bay tìm đến ăn. 
Áp-ram đập đuổi chúng tan, 

12 Chiêu tà, giấc ngủ mê man nhập vào. 
3 Án-ram nghe tiếng Trời ca0: 

Cho ngươi biết trước ngày sau thế 72 
Một thời dòng dõi bỏ đây, 

Tha phương cầu thực, bị đây đọa thân”. 
Tính ra cũng bốn trăm năm, 

# Nhưng Trời sẽ phạt nước dân bạo quyền. 
Và đem dòng dõi khỏi miên, 

Mang theo vàng bạc của tiền thậm đa. 
!5 Phân ngươi an hưởng tuổi già 

Chết yên phân mộ, sống hòa tử tôn. 





680 


685 


690 


695 


700 


a Chẳng có quân đội hùng mạnh làm sao chiếm được một xứ 


rộng lớn đông dân? 


b Tiết lộ tương lai về con cháu của ông, tức là Jacob di tản sang 


xứ Ai-cập (St XVI) 


67 


' Мау дап бап хо А-тибп?, 

Tội chưa đủ số, hãy còn nương tay. 

Dòng ngươi đời bốn sau này, 

Trời cho tất cá về đây chiếm quyền. 

!” Mặt trời vừa lặn tối đen, 705 
Một luông lửa đỏ bỗng nhiên cháy bừng, 

Cháy luôn xác vật đã 2220, 

Đó là Thượng đế kết cùng Áp-ram", 

18 Đây là ranh giới trời ban, 

19 Khôi tù Ê-giếp chạy sang đến vùng 710 
2) Có sông 0-phách? là cùng”, 

*! Hiện mười tộc chủng đang chung sống còn. 


2 A-muôn: dân Amorrhés hiện đang sống, chưa tới ngày bị diệt 
vong theo số mạng tiền định. 

b Thiên Chúa lập giao ước với Abram theo nghi thức 
của người thời đó. 

©€ Ơ-phách: sông Euphrate, bản cũ gọi là Uông-phát: Có sông 


"x Yw" 


ăn thê 


Uông-phát là cùng. 
4 Là cùng: là chấm dứt, đến biên giới. 


68 


Doan XVI 
BÔN CHON HA0 TÚ 
XUẤT HIỆN ÚC-MIÊW 


! Sa-rai buồn việc không con. 


Hữu tam bất hiếu”, gọi chồng thở than. 


Ê Phần tôi son sẻ cũng đành 

Xin đưa tớ gái là nàng A-ga”, 

3 ốc dân Ê-giếp giúp ta, 

Để làm hầu thiếp may ra nối dòng. 

* Áp-ram nghe vợ tâm đồng, 

A-ga chắp nối duyên hồng, câu may. 
Qua mùa xuân ấy, thu thai, 

A-ga lên mặt, Sa-rai đau lòng. 

° Một hôm, tâm sự với chồng, 

Tình đời đen bạc, cái vòng thiếp thê. 
Rằng: “Nàng vợ cả liệu bê, 

Cho hâu thiếp biết thị phi ở đời.” 


 Sa-rai nhiều lúc nặng lời, 
A-ga tủi phận, tách rời ra đi. 


^a Theo câu nói: "bất hiếu hữu tam, vô hậu vi dai". 


715 


720 


725 


b A-øa: Hagar, Bản xưa viết: A-da. Phan Văn Cận ghi lại A-ga cho 


dễ nghe hơn là A-da. 


69 


Hướng về vùng đất Su-rê 

” Dọc đường mỏi mệt ngồi kể suối xanh. 
# Thiên thân xuất hiện hỏi nàng?, 

Đi đâu thơ thần rừng hoang xế tà. 

Rằng tôi lánh mặt chủ nhà. 

* Khuyên nàng trở lại, dĩ hoà vi tiên. 
Trời cao thấu rõ ưu phiền, 

!9 Sau này con cháu đông ken sao trời. 
' Về đi, khi trẻ chào đời, 

Ích-mant” tên đặt, '“nó thời hoang tâm. 
Đồng bào nó cũng hung hăng, 


Cuộc đời thuận nghịch, ngang tàng phiêu lưu. 


ЇЗ А-да tạ Đấng hộ phù, 

Chẳng chê bỏ kẻ đơn cô lạc loài. 
'4Thiên phù°, nàng gọi suối ду, 

Chảy ngang Ba-rách, bọc ngoài 0a-đê!. 
!5 Nhà xưa, nàng lại trở về, 

Trở sinh nam tử danh đề Ích-manh. 
Nhìn qua đứa bé sơ sanh, 

Tám mươi sáu tuổi, Áp-ram toại lòng.? 





730 


735 


740 


745 


a Câu này theo bản cũ, thầy cả Lữ-y Đoan viết: Một vì tiên hiện 
hỏi nàng. Phan Văn Cận chú thích: "..tôi sửa lại, nghe có đạo 


Chúa một chút..." 


b Ích-manh: Ismael. Bản cũ viết Ức-miên, Linh mục Phao-lồ Qui 


đã sửa lại. Trong bản cũ câu 11 như sau: 
Hãy về khi trẻ ra đời 
Ức-miên tên gọi, nết người nghinh ngang. 


© Thiên phù: A-gar đặt tên cho con suối nước được trời hộ 
mạng. Suối nước nằm giữa Ba-rách (Barad) và Ca-đê (Cades). 
4 Câu này bản cũ viết: Chảy ngang Ba-lạc phía ngoài Cao-đê. 


e Bàn cũ câu 15 viết: 


70 


Đoạn XVII 
LẬP РНЕР САТ ВІ 
САУ КНО МОС МАМ 


! Muüi thu sau đó, Thiên công? 

ˆ Hiện ra nhắc lại đoạn đường sơ giao, 750 
Với lời khuyến khích đạo cao, 

3 Áp-ram bái mạng ghi vào tâm can: 

* “Trở nên //†ổ các dân, 

5 Ар-гат ø⁄tộc đối thành Ra-ham). 

Š Nhiều dân thế giới đăng đàn, 755 
Do ngươi xuất hiện ngai vàng quân vương. 

“Trải bao thời đại sinh tồn, 

Trời là Thượng đế của dòng dõi ngươi. 





Nhà xưa nàng lại trở về, 

Trở sinh nam tử danh đề Ức-miên. 
Ấp-lâm thấy giảm ưu phiền, 

Tám mươi sáu tuổi cũng yên ủi lòng. 

3 Thiên công: Ông Trời. 

b Ra-ham: Bản chữ Nôm viết Bá-lâm (Ấp-lâm được đổi danh là 
Ấp-bá-lâm). Linh mục Phao-lồ Qui (năm 1885) sửa lại là A- 
ba-ra-ham (Ra-ham) do La ngữ Abram đổi danh Abraham. 
Bản cũ viết: Ấp-lâm nhất tộc đổi thành Bá-lâm (thủy tổ một 
dân tộc trở thành thủy tổ nhiều dân tộc). 


71 


® Đất ngươi hiện đắp xây đời, 

Cho quyền chiếm hữu vùng trời Trà-namẺ. 
Nối nhau thế hệ nghìn năm, 

Thành tâm chớ khá bội ân phước trời. 


* Chứng minh thành tín của ngươi, 

” Cùng là miêu duệ nghìn đời phải tuân. 
!! Dất bì tất cả nam nhân, 

Kẻ ăn người ở, ngoại dân trong nhà. 

12 Tám ngày sinh ha, dem ra, 

3 Cắt trong xác thịt chút da qui đầu. 

'* Nam nào không giữ kết giao 

Kể là bội ước trước sau chẳng nhìn. 


!5 Sa-rai phải đổi tục danh, 

Sa-ra? tên mới: mẹ sanh tộc đoàn. 

16 Së sinh ra một trưởng nam, 

Trở nên trụ cốt các dân khắp miên. 

! Ra-ham quá sức ngạc nhiên, 

Vợ chồng trăm tuổi hão huyền sinh con. 

'8 Ích-manh mong nó vuông tròn, 

19 Nhung Trời khẳng định: chính lòng Sa-ra 


4 Trà-nam: Chanaan, xứ Са-па-ап. 
b Sara: bản cũ viết Sa-lâm. 
Câu 15 như sau: 
Sa-lan phải đổi tục danh, 
Sa-lâm tên mới: mẹ sanh tộc đoàn. 


72 


760 


765 


770 


775 


Cho ngươi một trẻ tài ba, 

Đặt tên I-giác, chan hòa muôn ân. 
Ích-manh, Trời cũng đỡ đân, 

Sinh ra thập nhị tướng quân hùng cường. 
21 Dân đông, đất rộng biên cương?, 

Còn phần I-giác chính tông sau /2/. 
Trời còn kế hoạch tương lai, 

Sẽ cùng với nó một ngày kết giao." 

22 Dứt lời, Thượng đế thăng cao, 

“! Ra-ham sau đó trổ vào gia trang. 
Đem ra tất cả nam nhân, 

Chẳng phân sắc tộc, chẳng phân trẻ già. 
“* Ra-ham chín chín đồng hòa, 

“° Ích-manh tuổi độ mười ba nhập đoàn. 
¿£n/: trời ai cũng phải tuân, 


“5 Chứng minh ý chí trung thành Trời cao. 


2 Cát bì" kẻ trước người sau, 
Người Z27ø thành tín, trời trao lòng lành. 


780 


785 


790 


795 


2 Theo cổ sử, con cháu Ismael là dân tộc Á-rập, gồm nhiều bộ 
lạc khác nhau, sống du mục và thích chém giết, đã lập đạo 
Islam (Hồi giáo) luôn luôn chống dân Giu-dêu (Do thái) con 


cháu của I- giác. 


b Cắt bì, nghi thức đặc biệt Thiên Chúa dạy thực hiện để minh 
chứng một dòng dõi (một dân tộc) được chọn riêng, thi hành 
chương trình của Người nơi cõi trần gian giữa lòng nhân loại. 


73 


Đoạn XVIII 
THIÊN CƠ TIẾT LỘ, 
HÓA DIỆT SÔ-ĐÔW@ 


! Một ngày mùa hạ nắng hanh, 

ˆ Ra-ham nhìn thấy ba Thần đi qua. 

3 Vội vàng chào đón thiết tha, 

Mong ngài chiếu cố thứ tha ké ø2/. 800 
* Tàn cao nghỉ mát tạm đây, 

° Tớ xin đạm bạc hầu ngài bữa cơm. 

Khách thân? vui vė dùng chân, 

Š Ra-ham liền gọi gia nhân cỗ bàn. 

” Sa-ra nướng bánh hạnh nhân, 805 
8 Thit chiên nhiều món, quay, hầm dọn ra. 

* Khách thần cầm đũa? dùng qua, 

Hỏi thăm chủ trại: “Vợ nhà thể nao ?” 


a Khách thần: khách quí từ cõi trời đến, cũng gọi khách trời, 
phân biệt khách trần là người cũng ở cõi trần. 

b Người xưa đã Việt hóa bữa ăn, như dọn cơm cầm đũa.Thật ra, 
thời thượng cổ những giống dân ở vùng này ăn uống như thế 
nào, không biết rõ. 


74 


Đáp rằng: “Vợ tớ phía sau.” 

'° Khách rằng: “Năm tới cũng vào khoảng đây, 
Chủ nhà sẽ có con trai.” 

Sa-ra nghe được bỗng quay mặt cười. 

' Nghĩ thầm mình đã già rồi, 

Ê Còn đâu cái chuyện vui đời tử tôn. 

!3 Khách rằng: “Già há chẳng con, 

'* Với øu;/ẩn Thượng đế đâu còn khó khăn. 
Đừng cười, năm tới sang thăm, 

Nhà z2/ vui vẻ được thằng bé trai." 

'5 Sa-ra: “Đâu dám cười ngài, 

Cúi xin hi xå, trí ngây người đời.” 

'8 Khách thân sau đó đã rời, 

Lộ trình nhắm hướng vùng trời Sô-đông. 
Ra-ham hiếu khách tiễn chân. 

Khách rằng không lẽ giấu ông việc z4. 
'8 Vì ông, dân lớn tương lai 

Cả và thiên hạ nhờ đây phước lành. 

'°Vì ông cư xử công bằng 

//ấftâm hành đạo theo Z⁄ø lễ nhân, 
Trời cao phán hứa bao lần, 

Sẽ cho ứng nghiệm dưới trần không sai. 


20 Sô-đông thành phố vui say, 
Trà đình, tửu quán, gái trai dâm loàn. 
21 Mảy may nhân tính không còn, 


75 


810 


815 


820 


825 


830 


Đến giờ xét đoán thiệt hơn thể nào. 

“2 Khách thần vừa dứt mấy câu, 

Ra-ham bước đến đặt mau vấn để”: 

?3 Ké lành, người dữ chung kề, 

Một phen tiêu diệt não nề xiết bao! 

“* Nếu thành, năm chục đạo cao, 

25 Há Trời chẳng có lòng nào buông tha ? 
“® Đúng như lời đã đặt ra, 

Đạo cao năm chục, bỏ qua tức thì. 

? Nếu như chẳng được số ïi, 

28 Bốn lăm xét được duy trì 4 chăng ? 
Như thành, lành được bốn lăm, 

Trời tha tất cả bình an sống còn. 

29 Già nhu có bón chục trơn, 

Tru di /z⁄ ấy có ngừng được không ? 
Bốn mươi, Trời cũng dủ lòng, 

Vì là đức trọng, phép công phải nhường. 
3 Nếu có ba chục thiện /⁄, 

Thì là số phận Sô-đông thế nào ? 

Ba mươi người đạo đức sâu, 

Lòng Trời quảng đại lẽ đâu phụ phàng. 


835 


840 


845 


850 


a Sự thắc mắc của Abraham vë ké lành người dữ bị chung một 
số phận, thì lòng nhân lành và phép công thẳng của Thiên 
Chúa sẽ giải quyết cách nào cho hợp lý. Và Khách thần đã giải 


đáp rành mạch. 


76 


#' Nếu còn hai chục người lành, 855 
Trời cao có thể thi hành phép công ? 

Hai mudi biét trong ?ghía nhán, 

Dĩ nhiên kéo được lòng thương của Trời. 

#“ Một lời hỏi chót của tôi: 

Nếu chỉ mười người có được tha chăng ? 860 
Có mười đạo nghĩa trung cang 

Thì Trời ta phạt cả thành yên vui. 

33 Mấy câu thảo luận qua rồi, 

Ra-ham về trại, Khách trời biến đi. 


2 Abrabam đã được giải đáp đầy đủ, nhận thấy rõ một kẻ lành 
cũng cứu được cả xóm khỏi nạn tai. 


77 


Đoạn XIX 
LÚA CHÁY DÂM THÀNH 
GÔC HAI DÂN TÔC 


1 Hoàng hôn vùa phú thành trì, 865 
Lộc-công? nhìn thấy hai vì nam nhân. 

ˆVội vàng thú lễ ân cần, 

Xin mời quí khách quá chân vào nhà. 

Nghỉ ngơi, mai nối? đường xa, 

Khách rằng ngoài phố tạm qua đêm 72у. 870 
3 Lộc-công thành thật van nài, 

Khách bèn đổi ý theo ngay chủ vào. 

Bữa cơm thịnh soạn bưng hầu, 

Cảm thông chủ khách trong bầu” thân yêu. 

* Canh hai nghe có tiếng kêu, 875 
Đàn ông đông đảo nói nhiều dâm ngôn. 

° (ó hai vị khách chiều hôm, 

Mời ra có chuyện, biết khôn liệu hồn. 


a Lộc công: ông Lót (Loth) 
b Mai nối: ngày mai còn tiếp tục đi xa. 
c Bầu không khí thân mật, hiểu biết nhau. 


78 


Ê Lộc-công lời lẽ ôn tồn: 

”Phô ông? miễn thứ, khách còn đi xa. 880 
® Nếu cần đến chuyện trăng hoa, 

Tôi cho hai gái để mà giúp vu”. 

* Bọn kia xài xé tdi bòi: 

Nào quân kiều ngụ mở lời dạy ai. 

oi chừng kéo chết uống thây 885 
Chúng bèn xông đến vung tay bạo hành. 

10 Khách liên kéo / óZ vào nhanh, 

' Còn làm cho chúng quáng manh như gà. 

Quơ tay mò cửa vào nhà, 

Nhưng rồi lạc hướng, thế là chúng tan. 890 


12 Khách bào / óc goi thàn nhân, 

'3 Hợp nhau di tàn vì thành hỏa thiêu. 

14 1 ôc cho rể biết mọi điều, 

Chúng cười bố vợ bày nhiều dị đoan. 

Thành trì bền vững muôn năm, 895 
Lẽ đâu có chuyện điêu tàn ngổn ngang”. 

'®Tiếng gà vừa mới gáy tan, 

Khách gọi: / óc, vợ, hai nàng tiểu thơ. 


a Phô ông: Các ông. 

b Lòng hiếu khách của ông Loth nặng hơn tình phụ tử. 

‹ Lộc: ông Loth (ông Lót, Lộc công). 

4 Không ai có thể tin được, vì thành phố đang vững chắc, chính 
quyền đang hùng mạnh, dân cư đang sung túc, vui chơi, và lại 
bên ngoài không có giặc, thì sao xảy ra nạn cháy thành. 


79 


Giục đi, nhưng họ chân chờ, 

'8 Khách lôi tất cả: nguy cơ đến rồi. 

17 Thång đường lên núi cho xuôi, 

Đừng quay nhìn lại chết tươi khốn nàn. 
!8Lộc rằng: '®Miền núi gian truân, 

20 Dám xin tá túc tiểu thành2 gần đây. 

“! Được rồi, tất cả đi ngay, 

Lộc xin, Trời cũng nương tay cho thành. 
22 Са nhà hối hả bón hành, 

“3 Nắng cao, Lộc đã đặt chân vào thành”. 
24 Тис thì mưa lửa diêm sanh, 

Khắp miền châu thổ tan tành ra tro. 

“ Sô-đông và cả Gò-mô?, 

Dân cư, dinh thự như lò diệm sơn. 

“5 Vợ Lộc ngoái cổ lại dòm, 

Trở thành tượng muối chồng con rụng rời I 
?f Ra-ham vừa rựng chân tròi, 

Đứng nhìn về phía núi đồi Sô-đông, 

“8 Bừng lên khói lửa đỏ lòm, 

Dân dân ngùn ngụn khắp vùng Gò-mô 
Khác nào lò lửa quá to 

Đất miền sâm uất ra tro điêu tàn. 

Vì Trời câm nghĩa Ra-ham, 

Nên gia đình Lộc thoát phần đại hung. 


a Một thành phố nhỏ lân cận Sô-đông, tức là thành Segor. 


b Chạy vào thành phố nhỏ gần đó. 
c Sô-đông: Sodoma, Gò-mô: Gomorrhe. 


80 


900 


905 


910 


915 


920 


* 


3Thấy cơn tàn phá hãi hùng, 
Tiểu thành Lộc bỏ, chạy cùng hai con. 
Chui vào hang đá trên non, 


31 Buôn thì uống rượu quên cơn kinh hoàng. 


Đêm nằm mộng thấy giàu sang. 

3ˆ Được vua kêu gả một nàng mỹ nhân. 
33Vu sơn đùa cợt gió trăng, 

Sáng ra uống rượu tâm can đỡ sầu. 

3“ Mộng về lại thấy đêm sau, 

55 Gó nàng công chúa đến hầu một bên”. 
Hết lời ân ái trao duyên, 

Mây mưa chốc đã trăng lên bên thêm. 
Gif mình thấy cảnh buồn thêm, 

Thành xưa cao lớn hóa miền hoang vu. 
*® Lân lần xuống núi sinh cư, 

Hai cô con gái cần cù làm ăn. 

37 Chị thì sinh một trưởng nam 

Đặt tên Mô-áp°, nhận làm tông cha”. 


925 


930 


935 


940 


a Vì thấy даі пап аф айп, Іо уа hai đứa con gái kinh khiếp 
quá, sợ thành phố nhỏ mình đang ẩn lánh bị vạ lây, nên kéo 


nhau lên núi trốn. 


b Từ câu 30 đến câu 35, người xưa viết theo lối thần thoại mà 
người Á đông quen dùng trong văn chương. Nhiều người dựa 
theo đấy lên án tác giả viết sai Kinh thánh. Xét ra đây loại 


sách giới thiệu Kinh thánh, hơn là để nghiên cứu học hỏi. 


с Мӧ-ар: МоаБ, Bản cũ gọi là Mông-á: Chị thì sinh một trưởng 


nam Đặt tên Mông-á, nhận làm tông cha. 
4 Lấy họ của cha, tức là ông Loth. 


81 


38 Em thì một trật khai hoa, 

Cũng sinh nam tử gọi là Am-môr. 

Cả hai Lộc nhận làm con, 

Về sau thi tổ hai dòng dân đông. 

Dân Mô-áp”, dân Am-mônP, 945 
Sinh cư lập nghiệp khắp vùng Ca-nan. 


2 Am-môn: Ammon, bản cũ gọi là Hoành-môn: Em thì một trật 
khai hoa, Cũng sinh nam tử gọi là Hoành-môn. 

b Dân Moabites. Dân Mông-á. 

€ Dân Ammonites. Dân Hoành-môn. 


82 


Đoạn XX 
BAO QUYÉN MÁ-LIỆT 
LÒNG БАО ЯА-НАМ 


! Ra-ham di chuyển mạn nam, 

Cao đê?, Xuyên địa thuộc phân Diên-la?. 

ˆ 0ó vua Mã-liệt” hào hoa, 

Nghe đồn thiếu phụ Sa-ra chưa chồng. 950 
Ra-ham em gái của ông, 

Nên ra /z⁄ bắt cho phòng thêm hoa. 

Làm vua chỉ biết đàn bà, 

3Trong đêm nằm mộng, hiện ra vị thân: 

“Hôn quân chớ khá đến gần 955 
Đàn bà ngươi bắt, khốn nàn cho ngươi. 

Thiếu phụ đã có chồng rồi, 

Hậu hôn cưỡng ép luật trời tru di. 

* “Lạy Trời mở lượng từ bi 

Nỡ nào hủy diệt dân ni cho đành. 960 


а Сао-аё: Vùng đất Cadès. 

b Xuyên địa: Đất Sur. 

e Diên-la: Vương-quốc Gérare. 

d Mã-liệt: Vua Abimélech trị xứ Gérare. 


83 


Ra-ham tự nhận là anh, 

° Xưng em chính miệng của nàng nói ra. 
Tôi không ép liễu nài hoa 

Chưa chồng thì cưới người ta thường làm." 
Ê Trời rằng tình, lý không gian, 

Nên cho ngươi biết kéo mang tiếng đời. 
“Vợ ai đem trả cho người. 

Bằng không gia tộc của ngươi điêu tàn. 
Ra-ham là ø¿ hiển nhân, 

Để ông cầu khẩn giải nàn cho ngươi. 
Nửa đêm °Mã-liệt cho đòi, 

Hoạn quan các cấp thuật lời chiêm bao. 
Mọi người khiếp sợ đồng tâu: 

“Chiếu theo thiên lệnh” phải mau thi hành. 
9 [аі cho người thỉnh Ra-ham, 

Trách rằng sao nỡ hại dân xứ 74, 

Tại sao ông chẳng nói ngay, 

Phu thê đạo trọng, ở đây công bằng?” 
11 «Таџ уџа, tôi vẫn ngờ rằng: 

Ủ đây vô đạo bất tuân /n/ Trời. 

Tấm thân kiều ngụ như tôi, 

Dám nào oán ghét, bày lời nói ngoa. 


965 


970 


975 


980 


a Vua Mã-liêt tuy có tình có lý, nhưng thiếu sự dò xét, điều tra 
cẩn thận, xử sự cách nông nổi, nên mới có sự can thiệp của 


Đấng hằng phù hộ Ra-ham. 


b Mọi người đều xác nhận sự can thiệp này là do Trời, nên bất 


cứ giá nào cũng phải y lệnh. 


84 


Nơi đâu biết trọng chính tà, 

Thì điều chân thật mới là đáng nêu” 
12 và chăng, tôi chẳng đặt điều, 

Vợ tôi, họ máu gân nhiêu với tôi, 
Một cha khác mẹ mà thôi, 


Trong tình chăn gối, ngoài thời anh em. 


!3Tha phương cầu thực nhiều miền, 
Đến đâu cũng giữ một niềm đệ huynh." 
14 Må liệt nghe rõ sự tình: 

Vợ đâu chồng đó gia đình hợp nhau. 
° Đất này tùy thích ở đâu, 

Thì xin tự tiện, lấy câu dĩ hòa. 
Ra-ham, súc vật trao qua? 

Gọi là giúp vốn, trên đà sinh nhai. 

16 Sa-ra, ngàn bạc trao †ay?, 

Gọi là che mắt, việc /2⁄/thông qua. 
! Kể từ Mã-liệt gây ra 

Gái điều ngang trái" cả nhà mang tai. 
'8Trời cho tuyệt tự lâu dài, 

Ra-ham cầu khẩn vạ øâ/ được tha. 





985 


990 


995 


1000 


a Abraham nói có lý: Xã hội nào phân biệt chính tà thì ở đó chân 
lý mới được tôn trọng; ngoài ra, sự thật dù có rõ ràng đến 
đâu, người ta cũng chẳng tôn trọng. Họ chỉ biết tàn bạo, võ 


lực là hơn cả. 


b Vụa Mã-liệt tặng cho Abraham một số chiên cừu cho êm việc. 
© Mã-liệt tặng cho Sa-ra một số tiền để lòe mắt kẻ khác, tỏ ra 


mình là quân tử biết điều. 
4 Ngang ngược và trái lẽ là đoạt vợ kẻ khác. 


85 


Đoạn ХХІ 
XUA ĐUÔI ÚC-MIẾN 
TIỆC MÙNG !-GIÁC 


! Mấy mùa xuân đã trải qua, 

Những điều Trời hứa cho nhà Ra-ham, 

“Thì nay đến lúc thực hành, 1005 

3 Sara sinh một trẻ nam nối dòng. 

Vui trong cảnh xế vợ chồng”. 

Đặt tên I-giác, câu mong đắc thành. 

* Gắt bì, bát nhật cử hành, 

° Ra-ham vừa chẵn một trăm tuổi đầu. 1010 

8 Sa-ra cảm nghĩa thiên mầu, 

Một niềm vui lớn phủ bao khắp vùng. 

“Nào ai son sẻ lạnh lùng, 

Già nua mà đã sinh con cho chồng. 

8 Tam niên nhũ bộ, ẫm bồng, 1015 

Tới ngày dứt sữa, tiệc mừng dọn ra. 

* Ích-manh, I-giác trong nhà, 

Một cha khác mẹ thuận hòa anh em. 

2 Xưa có câu hát: “..Vợ chồng già mà sinh con muộn, Của trời 
cho lo hưởng là vừa." 


86 


!° Sa-ra đem dạ hờn ghen, 


Bảo chồng hãy đuổi, kéo phiền về sau. 


Ích-manh thừa kế làm sao, 

Vì là mẹ nó nàng hâu mà thôi. 

11 Ra-ham nghe nói rụng rời, 

'®Nhưng sau được rõ ý Trời cân phân: 
I-giác chính thức được phân, 

Tông đường nối dõi Ra-ham muôn đời 
3Ích-manh cũng được phước trời, 

Trở nên dân tộc đắc thời vinh quang. 
Sa-ra đã có lời bàn, 

Thì nghe theo đó cho an cửa nhà?. 

4 Canh năm còn rộn tiếng gà, 
Ra-ham đã gọi A-ga khuyên rằng: 
Hãy tìm xứ khác làm ăn 

Đem con đi với úi an lúc buồn, 

Đây bánh và nước lên đường, 

A-ga nhận lấy, mẹ con khởi hành. 

15 Mãy ngày rừng núi loanh quanh, 
Của ăn đã cạn, phải đành chết thôi. 


1020 


1025 


1030 


1035 


a Có câu nói xưa: “Người ta thì tính nước liều, Biết đâu cái rủi có 


nhiều cái may". Nói lên bàn tay của Trời ở đâu cũng có, luôn 


luôn thực hiện song song với công việc loài người. Đời trước 


có câu na ná trường hợp này: “Nhân sự bày ra cái dại, Thiên 
cơ sửa lại thành khôn”. Đời làm vô lý, nhưng Trời làm có ý 


nghĩa hay. 


87 


Dỗ con ngủ dưới triển đôi, 

A-ga lên trốn đi ngồi nơi xa. 

16 Năng tình mẫu tử chan hòa, 

Thà rằng khuất mặt hơn là thấy con, 
Đói ăn kêu khóc chết mòn: 


Trời ơi có thấu đoạn trường /2/ chăng. 


!” Bỗng nghe có tiếng ủi an 

A-ga cố gắng bảo toàn trẻ thơ. 

Một tay lỗi lạc giang hồ, 

Vì là định mạng, thiên cơ sau 72 
'8Tụng hoành dũng tướng đó đây, 
Lập nên nghiệp bá trí tài có dư. 

A-ga hiểu rõ thực hư, 

'®Tử sinh hữu mạng, sinh cư có Trời? 
Mẹ con tìm đến một nơi, 


Trái ngon, suối ngọt tạm thời yên thân. 


? Ích-manh thêm tuổi, thêm gan, 

Một tay thiện xạ, rừng xanh anh hùng. 
“! Pha-lăngP cư ngụ sau cùng, 
Ích-manh cưới vợ, con dòng Giếp-tô. 
2 Thúa ấy có tướng Phàn-cd°, 

Cùng vua Mã-liệt rời đô vi hành. 





1040 


1045 


1050 


1055 


1060 


^a Xưa có câu ca đao: "Hỏi ai không có số trời, Nếu ai không có, 
làm người được không?” Ở đây, thấy có định mạng, nhưng 
định mạng không phải vô ý thức, mà do đức độ của Abraham 


tác thành trong định mạng Ích-manh. 
b Pha-lăng: vùng sa mạc Pharan, 
€ Phàn-cơ: Phicol, võ tướng của Mã-liệt. 


88 


Đến vùng kiều ngụ Ra-ham, 

Hai bên gặp gỡ luận bàn sống chung?. 

“3 Rằng: Trời quyền lực giúp ông, 

Trăm bang vạn sự ngoài trong phú cường. 

Chúng ta giao hảo đôi đường, 1065 

Không ai xâm lấn ruộng vườn của ai. 

““Nếu ông chấp nhận việc này, 

Nhân danh Thượng đế guyên oai, tuyên thè. 

Ra-ham đồng ý vấn đề, 

Nhưng còn mấy việc thuộc về dân vua. 1070 

“5Ý đông, cả lũ theo hùa, 

Chiếm một giếng ngọt bốn mùa của tôi. 

26 Mã-liệt tiếc sự đã rồi. 

Mà không hay biết, sẽ bồi hoàn cho. 

*f Ra-ham tặng số chiên bò, 1075 

Hai bên kết ước cùng lo thực hành. 

28 Lai con biếu bảy chiên xinh, 

“ Mã-liệt thắc mắc, tình hình nghĩa sao ? 

3? Xin vua hiểu rõ đuôi đầu, 

Chứng minh rằng giếng tôi đào trước đây. 1080 

a Có câu tục ngữ: "Tách bước gặp đường cùng, Đi chung thì 
được sống." Ý nghĩa sống chung của người xưa là như thế. 
Nhưng trong trường hợp này, Mã-liệt, Phàn-cơ thấy thế lực 
Abraham quá mạnh, (vì có Trời hậu thuẫn), nên họ sợ bị đè 


bẹp; vì đó họ đến xin lập hòa, với ý "đồ dục hưỡn cầu mưu, 
chờ cho địch yếu mối thù đem ra..." 


89 


3Í Về sau tục gọi nơi /âJ, 

Biếc-sâm”, có nghĩa cả hai ăn thê 

3ˆ Chỉ vì cái giếng năm kia, 

Hai bên giao ước, tránh bề giết nhau. 

33 Phàn cơ, Mã liệt lai trào, 1085 
Ra-ham vùng đó về sau lập vườn. 

Vun trồng đại mộc dược thơm), 

Kính danh Thượng đế ban ơn thăng bình; 

* Lâu năm ở Bá-lạc-đình”, 

Việc đời phát đạt, đức tin vững vàng. 1090 


a Biếc-sâm: Bersabée, có nghĩa là giếng thề, vì họ đã thề tôn 
trọng quyền lợi nhau, tại nơi giếng này. 

b Mộc dược: một loài cây trồng dùng làm thuốc hay để cúng tế. 

© Bá-lạc-đình: vùng đất Palestine, đất của dân Phiên-lịch 
(Philistin) đang sinh sống lập nghiệp. 


90 


Đoan XXII 
ĐEM CON HIÉN TÊ 
DONG DÜ| NÁ-KHO/ 


! Dá bao xuàn héo, thu tàn, 

Ngày kia nghe goi: Ra-ham dàu nào ? 

2 Tói đây, bái vọng Trời cao. 

Rằng đem I-giác đưa vào Thiên-sanỶ. 

Sát sanh, hóa tế trên giàn, 1095 
Đến nơi sẽ rõ lập đàn chỗ nao. 

3 Đang đêm chuẩn bị trước sau, 

Сї thiêu, lương thực chất cao lưng lừa. 

Gia nhân hai đứa cùng đưa, 

Ra-ham, l-giác cũng thừa hành đi. 1100 
1 Ba ngày trải bước sơn khê, 

Gân nơi chỉ định bốn bề vắng tanh. 

° Ra-ham căn dặn gia nhân: 

Chờ đây cho đến khi hành sự xong. 


Š Đoạn thì tay lửa, tay gươm, 1105 

I-giác vác củi thẳng xông lên đồi. 

a Thiên-san: núi Moriah, núi của Trời. Theo dân Giu-dêu tin nơi 
đó là chỗ A-dong thủy tổ, đã tế Trời trước nhất. 


91 


” Đang đi, I-giác mở lời: 

Lửa củi sẵn rồi, vật tế ở đâu”? 

“Rằng: Con chớ khá lo âu, 

Trời cao së liêu vât nào hy sinh. 1110 
Cå hai lång lăng hành trình, 

* Đến nơi chỉ định dựng lên tế đàn. 

Bắt I-giác trói tay chân, 

Đặt lên đống củi, '°Ra-ham gươm cầm”. 

'!Bỗng nghe có tiếng can ngăn: 1115 
!“Hãy dừng tay lại, lòng thành của ngươi, 

Chứng minh đã thấu tai Trời. 

Hy sinh con một, trên đời không hai. 

'3Ra-ham thấy giữa bụi gai, 

Có con dê đực /24/ ?24/ vướng sừng. 1120 
Ông liền bắt nó trói chân, 

Thế mạng 1-оіас, ді 227716 Trời. 
!4 Chỗ này danh gọi muôn đời 

Tín trung chi địa, ngọn đồi kiến thiên”” 

!° Lại nghe thần khẩu nói lên: 1125 


Ra-ham đại tín vi tiên” trên đời. 





a Lòng tin của Abraham đúng là thiết thạch. Tin không cần có lý 
luận, không cần dựa theo tình cảm. Tin vì Thiên Chúa quyền 
năng, không phải tin vì lợi ích của mình. 

b Câu tục ngữ: "Hùm dữ chẳng ăn thịt con", mà ở đây, thái độ 
của Abraham quả là hi hữu, chỉ vì vâng lời Chúa trên tất cả, 
vượt tình phụ tử và lòng ích kỷ của con người. 

e Nơi bày tỏ lòng thành tín cho Trời ngó thấy. 

4 Lấy sự tin tưởng làm to lớn, làm trước nhất mọi sự ở đời. 


92 


5 Luôn luôn tuân giữ lệnh trời, 

Cho nên Thượng đế ban lời khánh ân”. 

Tương lai miêu duệ đại dân, 

Đông như cát biển nhiều ngang sao trời”. 1130 
Uy quyền vô địch hơn người. 

' Các dân thiên hạ muôn đời nhờ đây. 

8 Mặt trời vừa ngã non đoài, 

Đoàn người hợp lại vui say đường về. 

“ Ra-ham nghe biết miền quê?, 1135 
Nã-khôi” em một, bón bề tử tôn. 

21 Vg lớn sinh được tám con, 

Vợ nhỏ bốn gã, mẹ tròn con vuông. 

2 Số này thì có Bồ-tuân?, 

Sinh ra Lan-bạch! sánh dường thiên hương. 1140 
23 Lőn lên mỗi gã một phương, 

24 ар пёп dân tộc hùng cường A-ram0. 





4 Ban lời lành, chúc lành. 

b Một dân tộc lớn, đông đúc như cát dưới biển, như sao trên 
trời. 

c Miên quê, tức là vùng đất Hà lâm (Haran) nơi thân phụ 
Abraham đưa cả gia đình đến lập nghiệp (St 11,27-29). Sau 
Abraham theo tiếng gọi của Thiên Chúa đã bỏ đây ra đi về 
miền Trà-nam (Chanaan). 

4 Nã-khôi: Nachor, em ruột Abraham vẫn ở lại Hà-lâm sinh 
sống. 

se Bồ-tuân: Bathuel, một trong các con của Nã-khôi (Nachor). 

fLan-bạch: Rebecca, con gái của Bồ-tuân, cháu nội của Nã-khôi. 
Về sau Lan-bạch kết duyên với I-giác, con của Abraham (St 
24,50-67). 

g Theo cô sử thì con cái Nã-khôi là thủy tổ dân A-ram 
(Araméen). 


93 


Đoan XXIII 
SA-RA QUA DÒ 
RA-HAM DUNG MÔ 


1 Gió thu hiu håt lá vàng, 

Sa-ra đã chết tại thành An-buông”. 

Một trăm hăm бау hưởng dương, 1145 
Ra-ham mấn tiếc, gia 7⁄47 tang sầu. 

Ông xin tộc trưởng Hạc châu”: 

Tôi dân kiều ngụ bấy lâu vùng 2, 

Giúp tôi miếng đất ở đây, 

Để làm phân mộ, ơn này ghi tâm. 1150 
Họ rằng: ông ø¿ chân nhân, 

5Là người Thượng đế bảo toàn cách riêng. 

Mộ phần cố sắn trong miền, 

Vậy ông tùy chọn, khỏi phiền đến ai. 

” Ra-ham đáp lại: “Quí ngài, 1155 
® Hảo tâm dường ấy, tôi đây niệm lòng. 





a An-buông: thành Arbée trong vùng đất Hữu-phong (Hébron) 
nơi thung lũng Mạc-linh (Mambré) đất Trà-nam (Chanaan) 
nơi Abraham đã cư ngụ (St 13,18). 

b Hạc-châu: bộ lạc Heth. 


94 


9 Nói giùm bá hộ Hiệp long“: 

Nhường tôi mộ địa, tiên nong đền bồi.” 

10 Hiệp long giữa đám đông người, 

Rằng: “Tôi với bác đừng lời bán buôn. 1160 
' Sẵn đây đất mộ tặng không, 

hân tình mới quí của hòng bao nhiêu.” 

Ê Ra-ham: “Ông tốt bụng nhiều, 

3 Nhưng tiền phải trả là điều tôi van.” 

'* Hiệp long: “Mảnh đất mộ phân, 1165 
!5 Bốn trăm đồng bạc sao bằng tương thân.” 

16 Ra-ham: “Ngoài việc nghĩa nhân, 

Còn về tiền bạc công bằng mới an.” 

Nói xong chồng đủ bốn trăm”, 

Đông người chứng kiến, dân làng Hạc châu. 1170 
Đất này có cội cây cao, 

10 Có đôi hang đá, hoa màu chung quanh. 

Ra-ham làm chủ đành rành, 

Nghìn thu an nghỉ mộ phân Sa-ra”. 





a Hiệp-long: tức là Ephron, người giàu có ở vùng này, được dân 
tình kiêng nể. 

b Abraham không muốn nhờ ai, có tiền thì cứ mua sòng phẳng, 
về sau con cháu hai bên không xảy ra tranh chấp khó lòng. 

c Noi này đã trở nên nghĩa trang vĩnh viễn của dòng dõi 
Abraham, nơi đây đã an táng các tổ phụ: Abraham, Isaac và 
Jacob (Bá-lâm, I-giác và Gia-cước...) Xin xem đoạn 49 câu 30- 
32. (St 49,30-32) 


95 


Đoạn XXIV 
NHỜ TAY LÁ0 BộC 
LAN-BẠCH HỢP DUYÊV 


! Đường trần kẻ lại người qua, 

Tháng ngày chất nặng tuổi già Ra-ham 
Sống trong lộc thưởng Trời ban, 

Người xa mến phục, kẻ gần kính tôn, 

ˆ Vả chăng I-giác thành ø⁄⁄ữ, 

Bèn kêu lão bộc” tận trung, dặn dò: 

3 “Nay bề gia thất phải lo, 

Thể cùng Thượng đế giúp cho rõ ràng, 
Chẳng hề cưới gái Trà-nam, 

Nơi mình cư ngụ, ? hãy sang quê nhà, 
Tìm trong thân tộc của ta, 

Một trang thiếu nữ nết na, đạo dòng.” 
°Rằng: “Nàng nếu chẳng theo chồng, 
Thì đem I-giác về cùng được chăng?” 
5 “Đừng đem nó tới quê nàng, 

7 Vì zằng Thượng đế đã ban xứ øâ/ 


1175 


1180 


1185 


1190 


a Lão bộc: người tôi tớ trung tín giúp chủ nhà đến tuổi già, được 


tín nhiệm phú thác mọi việc quan trọng trong nhà. 


96 


Nên ta lìa tổ đến đây, 

Vậy Trời lo liệu dịp may cho mình. 

8 Dâu sao cũng phải thật tình, 

Không đem lI-giác đăng trình nơi đâu." 

* Nghe qua lão bộc cúi đầu, 1195 
Quyết theo lời chú, trước sau chu toàn. 

!° Mấy ngày xếp đặt hành trang, 

Lạc đà một chục, gia nhân tùy tùng, 

Chở đây lễ vật câu hôn, 

Trấy theo sạn đạo? qua vùng Mạch-tam). 1200 
11 Trăng non rồi lại trăng rằm, 

Đoàn người cắm trại nghỉ gần giếng trong. 

Mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, 

Từng đoàn phụ nữ dập dồn tới đây. 

Đua nhau gánh nước về xài, 1205 
12 Lào bộc thảm nguyện bàn tay nhiệm mầu: 

13 Giúp cho biết thiếu nữ nào, 

Mà Trời duyên định làm dâu chủ nhà, 

* Gặp nàng tôi sẽ thốt ra: 

Cho tôi uống nước, lạc đà, gia nhân. 1210 
Nàng nào vui vẻ sẵn sàng, 

Đó là đặc điểm Trời ban, tôi tường. 





a Sạn-đạo: đường đá xuyên qua các triền đồi. 

b Mạch-tam: Mésopotamia, vùng Lưỡng hà giữa Tích-giang 
(Tigris) và sông Uông-phát (Euphrate) noi Nã-khôi (Nachor) 
em ruột Abraham lập nghiệp. 


97 


"9 Tới lui mấy lượt má hường, 

Có người con gái khiêm nhường nết na. 
Cũng đang gánh nước về nhà, 

V Lào bóc đón lại, nói qua mấy lời: 
“Xin cô thí nước cho tôi, 

Lạc đà và cả đoàn người của tôi.” 
Nghe xong '°cô gái tươi cười, 

Lẹ làng giúp đỡ như lời đã xin. 

'® Nhọc nhằn chẳng nê công linh, 


20 Giếng sâu múc nước xuống lên mấy lần. 


21 Dây rồi, giai ngẫu thiên thành? 

> Thế là lão bộc đến gần hỏi thăm: 

23 “Dám nào cho biết quí danh, 

Đêm nay xin trọ, gia trang thể nào ?” 
Tiếng oanh đáp lại ngọt ngào: 

24 «Tôi là Lan-bạch tuổi đầu đôi mươi, 
Bồ-tuân thân phụ của tôi, 

Cũng là cháu nội Nã-khôi vùng /4/⁄° 
“ Nhà tôi rơm cỏ dư đây, 

Có nơi rộng rãi vườn cây diềm đà." 

2 Lão bộc cẩn thận đưa ra, 

Nữ trang, kim xuyến, gọi là đáp ân. 

2 (Оп trời đãi ngộ Ra-ham, 

Dắt tôi đến thẳng thân nhân chủ mình. 


1215 


1220 


1225 


1230 


1235 


a Do câu nói: "Giai ngẫu tự thiên thành, lương duyên do túc đế" 


b Lan-bạch: Rebecca, Bồ-tuân: Bathuel, Nã khôi: Nachor. 


98 


“ Về nhà, Lan-bạch thưa trình, 

Cho cha mẹ biết sự tình xảy ra. 

* Lã bàngˆ, anh ruột nghe qua, 

Thấy em vòng xuyến nhũm nha rỡ ràng, 
3L iên đi ra giếng vội vàng, 

Gặp ngay lão bộc, hỏi han, thỉnh vê: 
3! “Bác, người Thượng đế chở che, 
Ghé qua nhà cháu, mọi bê khói lo. 
Sách trời” tiền định ai ngờ, 

Bao năm xa cách, bây giờ gặp nhau." 
3“ Lão bộc cảm ta, theo sau, 

Đến nơi, gia chủ tiếp vào gia trang. 
Lạc đà và các tùng nhân 

Nơi ăn, chỗ ở, sắn sàng nghỉ ngơi. 

3 Hàn huyên trao đổi rộn lời, 

Gỗ bàn đã dọn, chủ mời điểm tâm. 
Lão bộc từ tốn phân trần: 

Trước khi cảm đũa, tôi cần trình qua. 
Bồ-tuân: xin cứ nói ra. 

*“Lão bộc thuật lại việc nhà Ra-ham. 
“Kể từ dấn bước phong trân”, 

3 Thiên thời, địa lợi, nhân tâm có thừa”. 





a Lã-bàng: Laban, anh ruột của Lan-bạch. 


1240 


1245 


1250 


1255 


b Sách trời: sự may mắn lạ lùng do chương trình Thiên Chúa đã 


qui định trong sổ bộ của trời đất. 


e Ngày Abraham mở cuộc phiêu lưu mạo hiểm, theo tiếng Thiên 


Chúa hứa ban đất mới. 


4 Abraham đi đâu cũng có Thiên Chúa phù hộ (thiên thời), gặp 
đất phì nhiêu làm ăn phát đạt (địa lợi), thổ dân mỗi địa 


99 


Cuộc đời dầu gặp gió mưa, 

Bàn tay Thượng đế giúp chưa lâm nàn. 
% Vé già được phước khang an, 

Sa-ra sinh được một trang anh tài, 
Thật là đẹp mặt nở mày, 

Quí danh I-giác, hôm nay trưởng thành. 
3 Vì không chọn gái Trà-nam, 


38 Phái tôi trách nhiệm tiến sang quê nhà. 


* 


3 Ra đi, tôi nguyện thiết tha, 

“ Mong Trời cho biết ai là đáng dâuê. 
*! Và đây đặc điểm yêu câu, 

* Gái nào thí nước lại giàu từ tâm. 

* Biết bao thiếu nữ trong đàn, 

Nhưng chỉ có nàng Lan-bạch giúp tôi. 
*ˆ Quả nhiên nhận đúng ý Trời, 


* Tôi trao vòng xuyến vàng mười đáp ân. 


* Biết ra là cháu Ra-ham, 

Lương duyên tiền định, xích thằng đã xe. 
“8 Mấy điều gia chủ vừa nghe, 

* Tôi xin lãnh ý phán phê thế nào." 

° Bồ-tuân nghe rõ đuôi đầu, 

Rằng: "Ai dám cưỡng ý cao thiên đình?." 


1260 


1265 


1270 


1275 


1280 





phương đều mến phục nể nang (nhân tâm). 


a Xúng đáng làm vợ con trai độc nhất của chủ, đẹp lòng cha mẹ 


bên chồng. 
b “Duyên ai nấy gặp, tráo chác thêm phiền”. 


100 


Lã-bàng cũng biểu đồng tình, 

51 Gâ nàng Lan-bạch, tác thành lứa đôi. 
> Lào bóc quì gối tạ Trời, 

Đã cho mọi sự xong xuôi, tốt lành. 

° Đoạn trao gấm lụa, vòng vàng, 

Để làm sính lễ và phân tặng riêng, 

Mẹ cha và các anh em, 

`! Moi người vui vẻ, yến diên đậm đà. 


° Hôm sau lão bộc thưa qua: 

“Ghúng tôi về gấp, bên nhà chủ trông.” 
Đàng gái: “Xin bác cảm thông, 

Nán lại vài bữa vui cùng thôn lân". 

Để cho Lan-bạch rảnh rang, 

Giã từ bè bạn rồi sang nhà chồng.” 
“Trình rằng: “Hôn lễ đã xong, 

Dầu cho lưu lại cũng không thêm gì.” 

` Đàng gái: “Nếu gấp vu qui, 

Xin hỏi Lan-bạch chịu đi hay là... ?” 

58 Cô dâu, sau đó mời ra. 

Nàng thưa: “Phận gái mẹ cha định rồi, 
Thì con cũng phải theo người, 

Tùy nghi định đoạt cho xuôi hành trình. ˆ 
59 Тһе 1а đàng gái thuận tình, 

Cho theo bà vú giữ gìn cô dâu. 


1285 


1290 


1295 


1300 


a Thôn lân: láng giềng trong thôn (chú thích của Tủ sách Nước 


Mặn). 


101 


Kẻ đi, người ở nhìn nhau, 

60 Рап dò, gởi ддт vài câu chúc lành, 
Chúc nàng thượng lộ bình an, 

Tam đa? ngũ phước? rỡ ràng tông môn. 
61 Гас да tuân ty ròi chân, 


Ngậm ngùi Lan-bạch, quê hương khuất dần. 


5 Ngày qua đêm lại, trăng tàn, 

Một hôm I-giác rỗi rang việc nhà. 

53 Xế chiều ngắm cảnh đi ra, 

Trời tây thấy bóng lạc đà rảo e4. 
Chàng trai lắng lặng đứng trông, 

64 Tù xa, Lan-bạch thấy long lâng lâng. 
55 Đến khi đoàn vật dừng chân, 

Vội vàng xuống hỏi lão nhân người nào ? 
Rằng người đứng đón cô dâu, 

Ấy là chàng rể, con câu? Ra-ham. 
Nàng liền vội vã che khăn. 

°8 Lão bộc trình lại việc làm xảy ra. 

Cả đoàn lục tục về nhà, 


Ê Chàng, nàng hạnh phúc, gấm hoa dệt đời. 


Nỗi buồn mất mẹ qua ri, 
Từ đây I-giác một thời bình yên. 





1305 


1310 


1315 


1320 


1325 


2 Tam đa: lời chúc của người xưa: đa tử, đa tôn, đa phú quí; tam 


đa nhập trạch đa gia đa. 


b Ngũ phước: lời chúc của người xưa: phước lộc thọ khương 


ninh; Ngũ phước lâm môn phước thêm phước. 


© Thấy bóng dáng đoàn lạc đà từ phía Mạch-tam (Mésopotamie) 


trở về. 


4 Người con cầu con khẩn của gia đình Abraham, đến trăm tuổi 


mới thấy kết quả. 


102 


Đoạn XXV 
MÔT CAP SONG THAI 
ÁN-GIA0, @A-CƯỚC 


Ra-ham sau đó tục huyênỶ, 

Sa-thư” lân lượt sinh thêm sáu chàng: 

“Giang-lân, Việt-sở, Mạc-đằng, 

Mã-điền, Dực-bảo, Xuân-ân cuối lòng. 1330 
3Người nào mưu lược cũng thông. 

Phát minh lục nghệ, vun trồng bá vương”. 

“Mã-điền hùng cứ ø⁄ phương), 

Một dân tộc lớn, biên cương rộng dài. 

° Ra-ham phân phối gia tài, 1335 
I-giác sản nghiệp trong tay kế thừa, 


2 Sara qua đời, sau đó Ra-ham cưới một bà nữa. 

b Sa-thư: Céthura. 

c€ Tên những người con của Abraham: Giang-lân (Zanũran), 
Việt-sở (Jacsan), Mạc-đằng (Madan), Mã-điền (Mađian), Dực- 
bảo (Jesboc) và Xuân-ân (Sué). 

4 Người nào cũng sinh con cháu đầy đàn và phát minh nhiều 
ngành nghề, có người cũng theo chính trị tranh bá đồ vương. 

e Những người con này, chỉ có Mã-điền nổi tiếng nhất, lập thành 
một dân lớn chiếm một vùng, dân Madianiste, ở phía đông 
Hồng hải (Biển đỏ). Chính vị anh hùng lập quốc của dân Giu- 
dêu là Mao-tôn (Môsê) đã tá túc với cha vợ là vương hầu xứ 
Madian. (Xem Lập-quốc kinh, Exodus) 


103 


Š Các con vợ thứ chẳng thua, 

Vàng thoi bạc nén, chia vừa lòng nhau. 

Đông phương khai thác hoa màu, 

Nhờ đức tổ phụ sang giàu hơn ai. 1340 


“Tuổi già chất nặng lên vai 

Ra-ham hạc thọ đến ngày tử qui. 

Š Tràm bày làm tuổi sinh thì, 

3 Ích-manh, I-giác lo bề phát tang. 

Cháu con hành lễ động quan, 1345 
!° Đưa về chôn kế mộ phần Sa-ra3. 

Cũng là phân đất chủ gia, 

! Ngày xưa đã tậu của nhà Hiệp-long. 

!2 Đoạn này nhắc lại con dòng”, 

Ích-manh, càng lúc càng đông thạnh hành. 1350 
'8 Mười hai nam tử trưởng thành, 

'* Trổ tài tế thế mở mang cõi bờ. 

!° Người thì sản nghiệp ấm no, 

'8 Kẻ thì quyền thế cơ đồ khuyếch trương. 

Nhờ nơi phúc đức tông đường, 1355 
Ông bà đạo nghĩa, cháu con sang giàu. 

!“Ích-manh tuổi thọ đã cao, 

Một trăm hăm øả/ đi vào cõi âm. 


а Хет Јаі đoạn 23 (St,10-19] 
b Đoạn này từ câu 12 đến 16, thầy cả Lữ Y Đoan ghi tổng quát 
những đại ý về dòng dõi Ismael. 


104 


Đã từng khai thác giang san 
Giếp-tô tiếp giáp đến phần Á-xuyên?. 


!9 Cuộc đời l-giác kể thêm, 
° Bốn mươi cưới vợ ở miền Mạch-tam. 
Từ khi kết nghĩa sắt cầm, 


# Buồn thương Lan-bạch, vì nàng muộn con. 


Đêm câu Thượng đế ban ơn, 

Cho cây sinh quá, cho vườn lên hoa. 
Trăng non mấy lượt trăng già, 

Niêm vui Lan-bạch phước đà dựng thai. 
22 Nhưng rồi cảm thấy châu mày, 

Vì thai trong dạ nhiều ngày tông nhau. 
Than rằng nếu phải đớn đau, 

Thà cho son sẻ bề nào cũng hơn. 

23 Nàng cầu Thượng đế khoan /⁄⁄4, 
Bỗng nghe cảm ứng? khuyên lơn mấy lùi. 
Có hai dân tộc đồng thời, 

Từ trong dạ mẹ mở ngòi tranh nhau. 
Thời gian ráo riết đương đầu, 

Anh trước xếp giáp, em sau thắng đài. 


1360 


1365 


1370 


1375 


a Vùng đất của dòng Ismael rộng lớn từ biên giới Ai-cập tới 
g g əng g ар 


Assyrie. 


b Cảm ứng: thuật ngữ của Lão giáo, cầu nguyện có linh thì được 
thần đối ứng lập tức. Ở đây, Rebecca được Thiên Chúa soi 
sáng cho hiểu biết về tình trạng bào thai mình đang mang gặp 


nhiều đau đớn. 


105 


* 


“Đến ngày sinh nở song thai, 

25 Đứa trước vạm vỡ, lông dày đó au, 
ho nên danh gọi Án-giao?, 

Đứa sau nắm cẳng đứa đầu kéo lui. 
Đặt tên Gia-cước” kịp thời, 

2606 соп, l-giác tuổi đời sáu mươi. 


“ Mấy mùa xuân đã dân trôi, 

Án-giao, Gia-cước quá thời ấu nhi. 

“8 Án-giao trong tuổi đang thì, 

Rành tay săn bắn, giỏi nghề ruộng nương. 
Gia-cước vui cảnh gia đường, 


Chăm nom chuồng trại, đảm đương việc nhà. 


29 Án-giao vón được lòng cha, 
Gia-cước được mẹ thiết tha dö dân. 
“ Một hôm Gia-cước rảnh rang, 
Nấu cháo đậu đỏ toan ăn một mình. 
50р săn về đến thình lình, 

Án-giao đói mệt bèn xin em rằng: 
“Múc cho tô cháo, anh ăn.” 


1380 


1385 


1390 


1395 


31 Đáp: “Anh nhường chức trưởng nam được nào?” 


Án-giao quá đói càu nhàu: 
3ˆ Cho ăn cái đã, đổi trao hề gì! 





a Án-giao: Esau. 


1400 


b Gia-cước: Jacob. Bản của Phan Văn Cận viết Da-cước; Trần 
Hớn Xuyên phi lại Gia-cước. Cước cũng có nghĩa là chân 


(càng). 
106 


33 Vậy, anh nếu muốn, thể đi, 

Án-giao phát thệ, sá chỉ trưởng quyền. 

3 Ở đời dĩ thực vi tiên 

Không cần phải quấy, chẳng phiền thiệt hơn. 

Chuyện này sau đó tiếng đồn, 1405 
Án-giao bị gọi Đỗ-công? khắp vùng. 





a Đỗ-công: Edom, Chữ edom có nghĩa đậu đỏ, người thời đó 
dùng mỉa mai Án-giao vì tham ăn chén cháo đậu đỏ mà phải 
đóng vai em. Có lẽ thầy cả Lữ Y Đoan dùng chữ Đỗ-công, có 
nghĩa là Ông đậu, ông ăn cháo đậu đỏ ... 


107 


Doan XXVI 
TRỜI (A0 GIA0 ƯỚC 
MÁ-LIỆT TƯƠNG THÂN 


"Хау ra đại nạn bạch đồng, 

Muôn dân lâm cảnh bần cùng đói ăn. 

Gia đình I-giác liền sang 

Đất vua Mã-liệt, đồng bằng Diên-la”. 1410 
206 lân Thượng đế hiện ra: 

Giếp-tô chớ khá đi qua lúc øâ/. 

3 Dầu sao cũng ở lại đây, 

Vì là đất hứa dựng gây tương lai. 

Ơn trời phù trợ đủ đây, 1415 
Cho nguoi hiên tai, sau 72y cháu con. 

4 Gia tăng như cát biển đông, 

Trọn quyền chiếm hữu khắp vùng phì nhiêu, 

Các dân thiên hạ nhờ nhiều, 

Vào ngươi, mà được đủ điều ơn ban. 1420 
° Vì xưa thân phụ Ra-ham, 

Tín trung thiên lênh?, theo đ⁄ởnø nghĩa nhân. 


a Miên Gérare do Abimélech làm vua cai tri dân Phiên-lich 
(Philistins). 
b Hết lòng vâng lời Thiên Chúa phán dạy một cách trung thành. 


108 


6 Nghe qua l-giác dừng chân, 

Diên-la cư ngụ làm án tùy thời, 

” Địa phương thấy xứ thêm người, 

Thấy nàng Lan-bạch có lời hỏi thăm. 
Dối rằng: l-giác vai anh, 

Vì e tô thật mà sanh khó lòng. 

8 Ngày kia, kê cả trong vùng, 

Qua ngang nhận xét vợ chồng đúng hơn. 
* Trách rằng: “I-giác lòng vòng, 

'° Nhỡ ra có đứa đèo bòng? hại thay!” 
Rằng: “Tôi chưa rõ xứ này, 

Phòng cơn cưỡng đoạt, vạ lây mạng mình.” 
11 Kë cà rao bảo dân tình: 


Gưỡng hôn”, xử tử, nghiëm minh /énhtruyën. 


# Tháng ngày l-giác sống yên, 

Chăn nuôi phát đạt, đồng điền thanh hưng. 
'3Tay Trời // giúp lạ lùng, 

Trở nên đại phú khắp vùng không hai. 


!4 Bởi giàu, dân sự tại đây, 

Dem lòng ganh tị, hùa bây hại nhân. 
"Giếng xưa gốc của Ra-ham, 

Chúng đến lấp bằng, phong tỏa thức ăn. 





1425 


1430 


1435 


1440 


a Ở đất Diên-la (Gerare) I-giác (Issaac) và Lan-bạch (Rebecca) 
gọi nhau là anh em, nhưng vua Mã-liệt khám phá ra là vợ 


chồng, nên trách móc I-giác. 
b Cưỡng hôn: bắt ép đàn bà làm vợ mình. 


109 


Thượng lưu, kẻ cả trong làng, 

Lấy làm hả dạ chẳng màng lẽ công. 

16 Còn khuyên: ông hãy di ¿#án, 

!“ Lăng thỉnh, I-giác bỏ vùng Diên-|a. 
'8 Đến đâu tôi tớ trong nhà, 

! Cũng lo đào giếng, nước ra dư dùng. 
“Thổ dân kéo tới tranh hùng, 


# Kẻ đào người lấp, “khôn cùng khó khăn. 


“3 I-giác lần tới Biếc-sâm, 


Đào được giếng ngọt quanh năm tràn đây. 


“* Nơi đây Thượng đế tỏ bày, 

Quyền năng phù trợ không ai đoạt phần. 
Những lời hứa với Ra-ham, 

Trước sau nhắc lại, cam đoan vững bền. 
“° J-giác bái mạng, dựng lên 

Tế đàn cảm tạ thượng quyền chở che. 
Cũng truyên tôi tớ liệu bê 

Đào thêm giếng ngọt cho nghề chăn nuôi. 


“® Ơn trời dào dạt không vơi, 

Ngày càng thịnh vượng hơn mười lân xưa. 
Diên-la trăm họ ngẩn ngơ, 

Người mình bạc đãi bây giờ vinh quang. 
Nhà vua cùng với cận thân, 

Ngựa xe kéo đến câu thân giao hòa. 


a Biếc-sâm: Bersabée (Xem St 21,31) 


110 


1445 


1450 


1455 


1460 


1465 


2 Ràng: “Tôi đã bị đuổi xa, 

Rày vua tìm gặp, xét ra ích gì?” 

Vua rằng: “Mưu sự nhân chỉ, 

“ Sao bằng Thượng đế phù tri là hon. 
Việc gì ông cũng thành công, 


Triểu đình bàn luận cùng ông kết nguyền. 


Giữ gìn thế giá đôi bên, 

“3 Không ai xâm lấn lợi quyền của ai.” 
3 Tán thành, I-giác tiệc bày, 

3Í Sáng ra toàn bộ bắt tay tuyên thề. 
3ˆ Xong rồi từ giã nhau đi, 

Kế đó, tôi tớ trở về báo tin: 

Vừa khai được giếng trong lành. 

33 |_qiác vui về bảo rằng: thậm đa? 

* Giờ đây kể lại việc nhà, 

Án-giao bốn chục bước ra đường đời. 
Phong the hai à xu thói, 


77Znn†ình, ngoại đạo gốc người địa phương. 


3 Làm dâu chẳng biết kính nhường, 


Phụ mẫu bên chồng, ngày tháng khổ tâm?. 





1470 


1475 


1480 


1485 


2a Vua Mã-liệt nhìn nhận: "Người được Trời phù hộ thì con 


người dù ba đầu sáu tay cũng chẳng làm gì được. 


b J-giác đặt tên giếng này là Abundantia, nghĩa là quá dư dật, 


thậm đa. 


c Án-giao cưới con gái địa phương Trà-nam (Chanaan) thuộc 
dân Phiên-lịch (Philistin) ngoại đạo, có nếp sống cứng cỏi vô 


nghì. 
111 


Đoạn XXVII 
МІЛЈ РОАТ 107 LÀNH 
ÁN-GIAO CÔNG PHÂN 


' 0õi đời z/âf nguyệt xây vân, 

l-giác cao tuổi lại mang mù lòa. 1490 
Cho kêu trưởng tử vào nhà, 

ˆ Án-giao lên tiếng: “Thưa cha cần gì?” 

Rằng: “Cha cái chết gần kề, 

3 Muốn con chịu khó ra đi ngoài rừng, 

Săn tìm giống thú thịt ngon, 1495 
*Đem về nấu nướng như con từng làm, 

Dọn cho cha một bữa ăn, 

Lòng cha thư 24/chúc lành cho con.” 

Án-giao cung nỏ lên đường, 

5 Nào ngờ người mẹ đã tường trước sau. 1500 
° Bà kêu: “Gia-cước phải mau, 

” Bắt hai dê béo đem vào cạo lông.” 

Š Tu tay bà nấu món ngon, 

* Dặn riêng Gia-cước điều toan thực hành. 


112 


!° Ngại ngùng, Gia-cước hỏi rằng: 1505 
' Nếu cha biết được, nói làm sao đây?” 

# Anh con lông rậm chân, tay, 

3 Còn con da láng thế này khó xuôi. 

!4 Phân con mẹ đã liệu rồi. 

Cứ nghe lời mẹ, thiệt thòi mẹ mang. 1510 
'5 Khéo tay bà đã hóa trang”, 

!® Mặc cho Gia-cước áo quần Án-giao. 

Lông dê tay cổ đều bao, 

! Mâm cơm tiêm tất mang vào hầu cha. 

'8 Ngạc nhiên, l-giác hỏi qua, 1515 
19 Gia-cuőc lên tiếng: con là Án-giao. 

20 Ráng con sàn thịt quá mau ? 

Thưa: Là thiên ý ở đâu cũng thành. 

Mời cha cầm đũa lên ăn, 

Lòng cha thơ Z⁄/ chúc lành cho con. 1520 
21 Way con hày đến gần hơn, 

Gia-cuóc buóc tói bén chân cha già. 

22 |-giác rë rám có, da: 

23 Giọng thì con thứ, thân là trưởng nam. 





а Lời chúc lành của người cha rất có ảnh hưởng đến đời sống 
con cái, Rebecca (Lan-bạch) muốn cho đứa con bà thương 
riêng được hưởng, nên cố gắng bắt Gia-cước làm Án-giao. Bà 
làm được các cái để lừa chồng mù lòa, chỉ trừ giọng nói, bà 
không sao sửa được. Thế mà cũng xuôi việc. 


113 


“*“ Người bèn hỏi vặn nhiều lần, 1525 
Gia-cước tự nhận rõ ràng Án-giaoÊ. 

“° Ăn xong cảm thấy ngọt ngào: 

26 “Con ơi hãy đến dựa vào lòng cha. 

“7 Ơn Trời tưới xuống chan hoà, 

Mùi thơm lúa chín bay ra khắp cùng. 1530 
“8 Đời con vạn cát mạc hung”, 

Vườn cây oẳn trái, ruộng đồng nặng bông. 

*' Muôn đời thiên hạ suy tôn, 

Chú trì huynh đệ”, ngoài trong phục tùng. 

Chống con, họ bị diệt vong, 1535 
Phò con, họ được toại lòng ân ban.” 

3° Vừa xong, Gia-cước dời chân, 

Án-giao bưng đến một mâm thịt rừng. 

3! Mời cha ngồi dậy để dùng, 

32 Соп vừa nấu chín đáp lòng phụ thân. 1540 
Ngän ngo, l-giác hôi ràng: 

“Đứa nào lại đến” - “Trưởng nam đây mài” 

33 Đứa nào hồi nãy mời cha, 

Ăn xong và đã chúc qua lời lành.” 





a Phần muốn được lời chúc lành của cha, phần bị áp lực của mẹ 
bắt phải thi hành, nên dù muốn dù không Gia-cước cũng phải 
đi luôn một phe với mẹ. 

b Được muôn vàn cái tốt và chẳng bao giờ gặp phải sự hung dữ 
nào. 

c Làm chủ anh em trong nhà. 


114 


3 Án-giao tức tối kêu van: 

“Nhờ cha cầu chúc cho phần thanh hung.” 
3 Em con, Gia-cước mạo xưng, 

Thời cơ đã đạt oai hùng tương lai”. 

5% Án-giao đỏ mặt tía tai: 

“Di sau lấn trước mỗi ngày lại thêm. 

Đã quen tật phỗng tay trên, 

Một lân chụp lấy cái quyền trưởng nam, 
Bây giờ còn cướp lời lành”, 

Thưa cha, còn phước nào dành cho con ?” 
3 Rằng: “Cha chúc nó vuông tròn, 


Công danh vương bá ruộng vườn triển khai. 


Hết rồi, cha đã phủi tay, 

Còn gì mà chúc con đây một lời.” 

38 Án-giao thảm thiết kêu trời: 

“Cha không tìm được cuộc đời nào hơn, 
Để mà cầu chúc cho con. 

Thật là túi nhục, oán hờn đắng cay.” 

39 Cha già cảm động: “Nghe đây, 

Trời cao sương xuống, đất đai hoa màu, 
* Vẫy vùng nhờ sức gươm đao), 

Quyền em con lớn, nương nhau sống đời. 





1545 


1550 


1555 


1560 


1565 


2 Khi lọt lòng mẹ, Gia-cước đã nắm cẵẳng anh kéo lại. Một hiện 


tượng không mấy ai để ý, nhưng khi lớn lên, lần lần thấy rõ 


việc "em cướp quyền của anh" 


b Do câu chúc này mà dòng dõi Án-giao về sau mở mang sự 


nghiệp bằng gươm đao, bằng võ lực, bằng chiến tranh. 


115 


Thời gian nào đó thì thôi, 
Không còn lệ thuộc, an vui trong ngoài.' 


* 


* Án-giao từ đó châu mày, 

Coi như Gia-cước là tay địch thù. 1570 
Chờ khi thân phụ vân duỶ, 

Ra tay thanh toán thâm cừu cho xong. 

4 Ме già biết việc khó lòng, 

RỈ tai Gia-cước: “Anh con căm hờn, 

Có ngày nó sẽ giết con, 1575 
43 Nên về quê ngoại qua cơn khốn nàn. 

Cậu con danh gọi Lã-bàng, 

44 №аи nương ở đó ° binh an trở về. 

Mẹ không muốn cảnh não nề, 

Một ngày phải mất trọn bề hai con”?. 1580 
*® Đoạn bà than thở với chồng: 

Mấy con dâu cả cực lòng xiết bao. 

Chúng là dòng dõi Hạc-châu, 

Cho nên Gia-cước tính sao việc này. 

Nếu làm sui cũng ở đây, 1585 
Thì là buồn chán có ngày ra ma. 





a Vân du: cưỡi mây chầu trời (Chú thích của Nước Mặn). Án- 
giao định ý, khi cha qua đời sẽ giết Gia-cước. 

b Bà mẹ sợ Gia-cước bị giết, mà rồi Án-giao bị kết án tử hình vì 
tội giết em. Thế là mất cả hai. 


116 


Đoạn XXVIII 
MACH-TAM ÂN LÁNH 
THỜ BÁ0 MÔNG LÀNH 


! Vài ngày sau đó, cha già 

Gọi riêng Gia-cước thiết tha dặn dò: 

“Thể theo ý nhiệm thiên cơỶ, 

ˆ 0on về quê ngoại đỗ nhờ làm ăn. 1590 
Không nên cưới gái Trà-nam", 

Mà nên kén vợ trong hàng bà соп. 

3 Câu xin Thượng đế ban ơn, 

Đường đời con được vuông tròn kinh doanh. 

Như xưa ông nội Ra-ham, 1595 
Trời cao đã hứa phát ban đất ø4/⁄ 

Và cho miêu duệ tương lai, 

Trở nên dân lớn đủ đầy giàu sang. 


a Theo ý Thiên Chúa, khi lập đôi bạn nên tìm người hiền lành, 
đạo hạnh. 

b Ý của I-giác không muốn Gia-cước cưới vợ người địa phương 
Trà-nam (Chanaan) ngoại đạo, mà phải cực lòng như trường 
hợp Án-giao. 


117 


° Vậy con hãy đến Mạch-tam°, 

Bồ-tuân ông ngoại, Lã-bàng cậu con. 

Š Gia-cước khăn gói lên đường, 

Án-giao nghe biết tỏ tường ý cha: 

Vấn đề nghi thất nghi gia, 

Không ưa những gái con nhà địa phương, 
Š Chọn trong dòng dõi tông đường, 

Nên Gia-cước phải quê hương tách rời. 

* Án-giao. đ có vợ rồi, 

Cũng sang bên nội cưới người trong thân, 
Vốn là con ruột Ích-manh, 

Nàng tên Mai-lệ” xuân xanh đang thì. 

!° Biếc-sâm, Gia-cước ra đi, 

Hà-lâm' trực chỉ, đêm thì nghỉ ngơi. 

'F Một hôm chiều xuống rặng đồi, 

Mệt tìm hòn đá làm nơi gối đầu 

!2 Về khuya ngon giấc chiêm bao: 

Một thang từ đất bắc cao tới trời. 

Thiên nhân” lên xuống rạng ngời, 

3 Đầu thang ngự đó một Ngôi phán rằng: 


1600 


1605 


1610 


1615 


a Xứ Mésopotamia là quê ngoại của Gia-cước, vì Lan-bạch là con 


Bồ-tuân, em ruột Lã-bàng. 
b Mai-lệ: Maheleth, con gái Ismael. 
c Hà-lám: Haran. 


4 Thiên nhân: người của Trời, người trời. Bản cũ viết: Chư tiên 
lên xuống rạng ngời. Linh mục Phao-lồ Qui sửa lại là thiên 


thần. 


118 


“Đây là Chúa của Ra-ham, 

Cùng là I-giác định ban đất /4/ 

Đất ngươi đang ngủ ở đây, 

Cho ngươi, miêu duệ tương lai chủ quyền. 
!4 Tử tôn lan rộng khắp miền, 

Nhờ đây thiên hạ câu yên cuộc đời. 

15 Sinh thời công việc của ngươi, 

Đến đâu cũng có tay Trời chở che. 

Ngày sau sẽ được đưa về, 

Đất này đã hứa trọn bề Z2 chung.” 


16 Sáng ra khi tỉnh giấc nồng, 


Ngạc nhiên, Gia-cước thấy lòng khiếp kinh. 


Không ngờ lãnh địa” thiên đình, 

'“ Nơi đây Thượng đế oai linh trị vì. 

Vững lòng chẳng chút hồ nghị, 

Thiên môn” khả kính, huyền vi chốn /âJ. 
18 Hòn đá làm gối đêm nay, 


Chàng bèn chôn đứng thẳng ngay giữa trời. 


Đổ dâu lên, gọi là nơi 

Bửu-tiên? chi địa, xưa thời Lư-gia!. 
Chắp tay, chàng nguyện thiết tha: 
Nếu ngài tế độ tôi qua cơn 72 





a Đất của Trời. 

b Cửa Trời. 

c Bửu-tiên: Béthel. 
4 Lư-gia: Luza. 


119 


1620 


1625 


1630 


1635 


1640 


Cơm ăn, áo mặc đủ đây, 

21 Sau về nguyên quán sum vầy thân nhân, 

Thì ngài là Chúa thi ân”, 

Phân mười tài sản tôi dâng đáp đền, 

22 үа đây hòn đá dựng lên, 1645 
Làm ngai Thượng đế, lời nguyên chứng minh. 





a Lần thứ nhất, Gia-cước được Thiên Chúa hiện ra trong giấc 
mộng, tự giới thiệu là Chúa của ông nội mình (Abraham), của 
cha mình (Isaac), nên Gia-cước tin tưởng và cầu xin phù hộ 
trong cuộc sống. 


120 


Đoạn XXIX 
GAP CÂU LÁ-BÀNG 
TÍNH EM DUYÊN CHỊ 


1 Miên đông nõi tičp 10 trinh, 

Đèo heo hút gió một mình xông pha, 

2 Ngày kia vào lúc chiều tà, 

Thấy ngồi bên giếng vài ba mục đồng, 1650 
Họ chờ súc vật hợp đông, 

3 Xúm lăn tảng đá đậy chồng bên trên. 

*“Gia-cước bước đến làm quen: 

“Chẳng hay các hữu? ở miền nào đây ?” 

“Chúng tôi mục tử chăn bây, 1655 
Quanh năm từng sống vùng này Hà-lâm”. ” 

°Nghe qua, Gia-cước mừng thầm: 

“ác hữu có biết Lã-bàng, Nã-khôi. 

Ê Gia tư nay thể nào rồi, 

Làm ăn có khá còn người khỏe chăng ?” 1660 
Rằng: “Người sung túc khang an, 

Кіа ха, соп gái người đang lùa bây. 


a Các hữu: gọi tâng bốc như quí bạn thân mến. 
b Hà-lâm: Haran (Xem Đoạn 22, câu 20-22) 


121 


La-cương” nàng sẽ đến đây, 
Chính nàng có thể trình bày rõ hơn.” 
“ Bia-cước thấy vật tựu đông, 


Khuyên mở giếng sớm đề phòng chen nhau. 


Š Họ rằng: “Thói tục từ lâu, 

Phải chờ đủ mặt lẽ nào khác hơn.” 

Rån rân bây của La-cương, 

Cũng vừa lùa đến còn đương rộn ràng. 
Gia-cước nhận rõ người thân, 

!° Đã ngăn miệng giếng tay chàng đẩy ra”. 
Cho bây uống trước người ta, 

' Đoạn chào? thiếu nữ, lệ òa chứa chan. 
Tó bày tâm sự với nàng, 

12 Con cô, con cậu” họ hàng với nhau. 
La-cương lùa vật về mau, 

Nói cho cha biết trước sau sự tình. 

3 Biết rằng Gia-cước cháu mình, 
Lã-bàng nông hậu dắt đem vào nhà. 
Thung huyên, Gia-cước kể qua, 
'*Lã-bàng cảm động: “Ruột rà cậu đây.” 





a La-cương: Nàng Rachel, con gái Laban (Lã-bàng). 


1665 


1670 


1675 


1680 


b Một thanh niên khỏe mạnh, một mình đẩy nổi tảng đá to; lại 


can đảm không sợ ai phản đối. 


© Linh mục Phao-lồ Qui (1885) đã sửa lại "Đoạn hôn thiếu 
nữ...” tuy sát nghĩa Kinh thánh, nhưng không hợp phong tục 


người Việt, nên xin theo bản cũ, аё nghe hơn. 


d Gia-cước con của Lan-bạch (Rébecca) tức cô của nàng La- 
cương, còn La-cương là con gái Lã-bàng (Laban) tức là cậu 


của Gia-cước. 


122 


'5 Kể từ Gia-cước an bày, 

Việc trong đã khéo, việc ngoài cũng xong. 

Lã-bàng: “Cháu giúp công không, 1685 
Xét ra sao phải, cậu mong đáp đền. 

'8 Muốn gì cháu cứ nói lên, 

Bà con nghĩa trọng, bạc tiên phân minh.” 

Thấy rằng gia thế cậu mình, 

Có hai cô gái: Lệ-anh đầu lòng, 1690 
17 Mát thau” làm kém má hông, 

La-cương gái út, duyên lồng tuổi xanh. 

'8 Bấy lâu Gia-cước âm thầm, 

Mong chim chắp cánh, ước cành liền cây. 

Rằng cháu xin giúp cậu đây, 1695 
Bảy năm để được sum vây La-cương. 

'®Lã bàng: “Thà cháu phải hơn, 

Gả cho kẻ khác người dưng sao bằng, 

Ü dày với cậu làm ăn." 

Thỏa lòng Gia-cước nhọc nhẳn sá chỉ. 1700 
20 gáy năm ngày tháng trôi đi, 

Yêu nàng chàng thấy có gì là lâu. 

“! Lân kia nhắc cậu trước sau: 

La-cương với cháu vui câu vợ chồng. 


a Lệ-anh: Léa, con gái đầu lòng của Lã-bàng. 
b Đôi mắt không được sắc sảo, tròng đen không đậm mà có màu 
vàng lợt. 


123 


“2 Lã-bàng mở lễ thành hôn, 

Sân ngoài rượu thịt, nhà trong nhạc đờn. 
“3 Lệ-anh trang phục tân nương, 

%4 Diên-phanÊ tớ gái bên e/4/theo hầu. 
Bạn bè mừng chúc rể dâu, 


Hoa xuân thắm nhụy, vườn đào mặn duyên. 


* 


Sáng ra Gia-cước ngạc nhiên, 

Trớ trêu duyên chị tình em” thế øâJ, 

25 Tráo hôn, tìm cậu tỏ bày, 

“5 Lã-bàng: “Phong tục ở đây dám nào, 
Gá chồng em trước chị sau, 

Cháu đừng buôn trách cậu sao chơi lường. 
“Ít hôm cậu gả La-cương, 

Cháu nên làm rể lệ thường øả/năm.”? 
“8 Vì thương chẳng chút phàn nàn, 

Tuân sau Gia-cước cưới nàng La-cương. 
?9 Trà-liên tớ gái theo ¿há 

Sớm hôm hầu hạ ngoài trong giúp nàng. 
3 Thương em hơn chị đã đành, 

8á năm lao nhọc trả phân nhạc gia. 





1705 


1710 


1715 


1720 


a Diên-phan: Zelpha, theo phong tục thời đó, con gái giàu thì có 


tớ gái theo hầu hạ. 


b Lã-bàng là người tham lam tráo trở, đối với cháu mà cũng 
không ngọt ngào. Phong tục xứ đó, cô dâu thường có khăn 


che mặt, vì đó khi nhập phòng mới biết rõ mặt. 


c Lgi dung tình thương của Gia-cước đối với La-cương, nên Lã- 
bàng tráo trở bắt làm rể thêm bảy năm nữa, tính ra mười bốn 


năm lao nhọc chỉ vì hai cô vợ. 
4 Trà-liên: Bi-la, nàng hầu La-cương. 


124 


3! Muu đồ là thói người ta, 1725 
Xưa nay thành sự vốn là Trời сао. 

Lệ-anh vơi mối tình đầu, 

Nhưng về hào tứ gặp sao thai thân”. 

La-cương cô quả chỉ thân), 

Buồn trông thấy chị vây quanh quế hòe. 1730 
3“ Lệ-anh vườn hạnh khai huê 

Lữ-bình? trưởng tử, ”?đứa kể Sï-mông”. 

3“Lã-vi° tiếp nối ăm bồng, 

%5 Sau thì Dư-đạc" phi lòng tào khương. 


a Theo khoa tọ vi, sao thai thần chiếu vào cung tử thì hào con 
rất đông, mau con. 

b Son sẻ: muộn con. 

c Lü-binh: Ruben. 

4 Sĩ-mông: Siméon. 

e Lễ-vị: Lévi. 

t Du-dac: Judas. 


125 


Đoạn XXX 
MỘT SÂN HE QUÉ 
SÁN NGHIÊP DU DÂY 


1 La-cudng hân quá trách chông, 

Mang danh gái độc không con? thể này. 
Dám đâu ra mặt với ai, 

Sao chàng không thấy đắng cay tủi phiền ? 
2 Ráng: “Điều con cái do thiên, 

Xưa nay cầu tự ngoại quyền dàn ông." 

3 Nàng đưa tớ gái hâu chồng, 

*Trà-liên" mong được có con thay nàng. 
Ruộng gò mưa xuống ái ân, 

5 Nàng hầu thai dựng hỉ hoan mọi đàng. 
® La-cương gọi trẻ Cd-đằng”, 

Сат như Trời đã bớt phân đắng cay. 

” Nàng hầu sinh tiếp nụ trai, 

8 Niếp-tăng" tên đặt vui ngoài lẫn trong. 





1735 


1740 


1745 


а Cây độc không trái, gái độc không con... là câu miệng đời mỉa 


mai đàn bà hiếm muộn. 


b Trà-liên: Bi-la, tớ gái được La Cương đem dâng cho chồng làm 


hầu thiếp. 
e Cơ-đằng: Dan. 
4 Niếp-tăng: Nephtali. 


126 


* 


*Lệ-anh bắt chước La-cương, 


Diên-phan” tớ gái đem 2ø cho chồng. 


10 Sót chia chàn gối tình nồng, 

Nàng hâu đã sớm sổ lòng con trai. 
'Í Đặt tên Cát-đại? vui vây, 

Cho rằng ân lộc đủ đây hơn ai. 

12 Nàng hầu sinh nở lân hai, 

13 Ái-xang? tên gọi, vận may rỡ ràng. 


'“ Đến mùa lúa đã chín vàng, 

Vui say gặt hái, nông dân lên đường. 
Lữ bình cũng chạy ra đồng, 

Hái về cho mẹ nhãn lồng” chín thơm. 
La-cương thấy trái ăn ngon, 

Bèn xin với chị để nhường lại cho. 

'5 Lệ-anh: "Dì nó đã no, 

Đèo bòng chi nữa đôi co thêm phiển?." 
La-cương: "Đổi chị mấy đêm, 

Cho chị mát dạ cho em nhãn lồng." 





a Diên-phan: Zelpha, tớ gái đưa cho chồng làm hầu thiếp. 


b Cát-đại: Gad. 
c Ái-xang: Aser 


1750 


1755 


1760 


1765 


4 Nhãn lồng: Thầy cả Lữ-y Đoan có dụng ý dùng chữ nhãn lồng 


(một loại dây bò, trái ăn ngon có dược tính làm cho ngủ ngon 


và trợ tim ..) để gọi chữ mandragoras (một loại ngải mê làm 


bùa yêu) trong bản văn La ngữ. 


e Nói cách mía mai do tính ghen tương thường có của đàn bà. 
f La-cương nói lẫy đáp lại, nhưng cũng thông cảm cái cảnh кё 


đắp chăn bông kẻ lạnh lùng... 


127 


!6 | á-anh thuật lại với chồng, 
Gia-cước đêm ấy vui cùng Lệ-anh. 

'” Mới hay chim đậu đất lành 

Nàng sinh thêm đứa thứ năm nốn nà. 
18 Lòng mùng tên dăt Yët-kha?, 

Đội ơn Thượng đế tam đa vun trồng. 
19 Sau sinh trẻ gọi Da-buông), 

20 Ci đời nối nghiệp tông đường sáu trai. 
21 Còn thêm một gái mảnh mai, 

Thùy nga” tên gọi, nở mày Lệ-anh. 

22 La-cương cầu khẩn, nhiệt thành, 
Trời cao ngó lại cho nàng Z thai. 
Đầu lòng sinh một trẻ trai, 

“* Đặt tên Dư-tiệp" lòng đây hân hoan. 
Mối sầu son sẻ đã tan, 

Từ đây khỏi thẹn họ hàng đôi bên. 
Nàng còn khẩn vọng ơn trên, 

Vườn thêm sung túc, cây thêm diềm dà. 
25 Sau khi Dư-tiệp sinh ra, 

Gia-cước đến gặp nhạc gia trình bây: 
Bấy lâu tạm sống ở đây, 


Thương phần phụ mẫu, mong ngày hồi quê. 


“5Thê nhỉ cũng phải đưa về, 
Mấy năm giúp cậu trăm bề yên xuôi. 





a Vết-kha: Issachar. 

b Da-buông: Zabulon. 
c Thùy-nga: Dina. 

4 Dư-tiệp: Joseph. 


128 


1770 


1775 


1780 


1785 


1790 


Công lao cậu đã biết rôi, 

Giờ đây /⁄ƒ quyết phản hồi quê cha. 

Lã-bàng: “Mười mấy năm qua, 

Nhờ bàn tay cháu cửa nhà cậu lên. 

Đúng là Thượng đế uy quyền, 1795 
Luôn luôn giúp cháu lập nên cơ đồ. 

28 Công bằng há phải so đo, 

Vậy thì cháu định, cậu lo bồi hoàn.” 

' Gia-cước: “Cậu hiểu cho rằng, 

3 Trước khi cháu đến, gia trang thể nào. 1800 
Ngày nay cậu đã sang giàu, 

Tôi trai tớ gái ra vào chen chân. 

Cháu còn bảo dưỡng vợ con, 

Manh quân tấm áo, chén cơm no đây.” 
3! Lá-bàng: “Càu xử sao đây ?” 1805 
Gia-cước đề nghị: "Chia bây theo lông. 

3ˆ Thứ nào đen, trắng sắc ròng, 

Thì về phần cậu, phân vùng chăn riêng. 

Thứ nào sọc, vá không tuyên, 

Thì về phần cháu chọn miền đảm đang. 1810 
33 Mai kia, mốt nọ bất thần, 

Câu dën kiểm soát cả đàn chiên đây. 

Có con toàn sắc trong bây, 

Dĩ nhiên tố cáo việc /ả/ cháu gianP.” 


a Gia-cước đặt vấn đề trở về xứ sở, đồng thời tính tiền công lao để 
nuôi vợ con. 
b Gia-cước đề nghị chia súc vật theo màu lông, trong một thời 


129 


*“Lã-bàng chấp nhận thi hành, 1815 
*° Lựa chiên toàn sắc cho mình thậm đa. 

Giao cho con ruột trong nhà, 

Lùa xa Gia-cước cách ba ngày đường. 

3 Bấy giờ Gia-cước chủ trương, 

Dị hình bối cảnhÊ mục trường? canh tân. 1820 
Chặt cây lột vỏ vẽ văn 

38 Dọc theo máng nước ngổn ngang phô bày 

Chiên cừu đến uống nhìn đây, 

3 Đầu mang ấn tượng cấu thai sọc гіпс. 

' Các bầy càng lúc càng tăng, 1825 
Những con văn vên chín phân có hon. 

4 [| á-bàng chàng ró nguón con, 

*ˆ Cháu nhiều, cậu ít, lòng hờn càng thêm. 

Cuộc đời Gia-cước tiến lên, 

Giàu sang phú quí, cừu chiên trạt đồng!. 1830 





gian, nếu thú vật đẻ màu nào nhiều, thì tùy kẻ chọn được 
hưởng. Giải pháp này vừa công bằng và không mất lòng nhau. 

a Làm nhiều hình ảnh kỳ dị xen vào cảnh sống thường ngày của 
súc vật. 

b Mục trường: chỗ dành riêng để chăn nuôi chiên cừu. 

e Chiên cừu đến uống nước thấy bối cảnh vằn vện kỳ dị nên đẻ 
con có vá, rằn ri, vằn vện. 

4 Trạt đồng: đầy ngập cánh đồng. 


130 


Đoạn XXXI 
LÁNH MÄT NHAC GIA 
LÂY HÒA THAY HÂN 


' he phen Gia-cước nghe đồn, 

Mấy người anh vợ phao ngôn đủ điều. 
Gia-cước tài cán bao nhiêu, 

Giàu nhờ của vợ, còn nhiều mưu mô. 
2 Lai xem nhạc phụ bấy giờ, 

Hằm hằm nét mặt cạn khô cảm tình. 
3 A/;ấflà thân khẩu2 bảo mình: 

Trở về đất tổ, Trời gìn giữ luôn. 

*Một hôm Gia-cước ngoài đồng, 
Nhắn kêu hai vợ, nỗi lòng thốt ra: 

5 “Lúc này tu cách nhạc gia, 


Không còn như trước, xét ra đáng buồn. 


Š Hai mươi năm biết bao công”, 

Tạo nên cơ nghiệp, làm ơn mắc nàn. 
“ Nhạc gia đối xử bạo tàn, 

Bao phen lật lọng, mấy lân đảo điên. 


1835 


1840 


1845 


a Thần khẩu: Lời nói của thần linh, ở đây tiếng Thiên Chúa phán 


bảo trong lòng. 


b Bỏ công để cưới vợ 14 năm với 6 năm nuôi chiên cừu để bắt 
У ` A У ` яў .^ A. . 2 
phần theo màu lông, hầu làm sản nghiệp nuôi vợ con khi trở 


`A м 
về cố hương. 


131 


Nhưng nhờ Trời độ bình yên, 

Tai qua nạn khỏi, ưu phiền cũng vơi. 
Ngán thay cho cái tình đời, 

Mà rồi ai biết tay Trời bên trong. 

8 Cũng như chuyện chọn màu lông, 


Trước giành tuyền sắc vật không đẻ nhiêu. 


Phần mình vằn vện hẩm hiu, 

Đẻ sai không biết bao nhiêu mà lường. 
Nhạc gia thấy vậy căm hờn, 

Lại giành vằn vện, ai buồn mặc ai. 
Nào ngờ súc vật cả bây, 

Đẻ ra tuyển sắc dẫy đây đồng xanh. 

* Thấy rằng Trời giúp thiện lâm, 

'° Khiến cho bây vật xây vần sắc lông. 
'!Ở quyền, bóc lột bất công, 

!*Trời chia sớt của bổ đồng công lao. 
3 Có lân trong giấc chiêm bao, 

Lệnh Trời thúc giục hãy mau phản hồi. 
Khi đi trời hứa giúp tôi 

Bửu tiên giao kết những lời khẩn xin? ” 
!4 Hai nàng cũng nói tất tình, 

Chúng em hiểu rõ gia đình lâu nay 

'° Biết cha mình thiếu lẽ ngay, 

Nhưng vì chữ hiếu chê bai sao đành. 


1850 


1855 


1860 


1865 


1870 


2 Nhắc lại lời cầu nguyện khi ra đi, được thấy Thiên Chúa trong 
giấc mộng, trên đầu cái thang bắc lên tới trời. Việc này đã xảy 


ra tại Bửu-tiên (Béthel). 


132 


'8 Thôi thì quyết định phần anh, 
I⁄ẩngtheo Thượng đế làm lành gặp may. 
!” Gia-cước sau đó ít ngày, 

Tóm thâu sản nghiệp xưa nay dựng gây. 
!8 Chiên cừu, súc vật các bầy, 

Vợ con, tôi tớ, gái trai lên Z⁄⁄. 

Đoàn người nhắm hướng Trà-nam. 

Thừa cơ nhạc phụ đi thăm thảo tràng”. 
* Ra đi, Gia-cước âm thâm, 


20 La-cương ăn cắp tượng vàng? của cha. 


“! Đường về mấy dặm quan hà, 

Vừa qua sông lớn, lại qua truông dài. 

“ˆ Ba ngày nhạc phụ mới hay, 

Rằng người con rể cao bay phương nào. 
23 Lã-bàng quyết bắt bôn đào, 

Gia 7⁄2 tập họp, ồn ào vó câu. 

Sơn khê qua bảy ngày sau, 

Gặp ngay Gia-cước ái câu nghỉ chân. 
“*Lã bàng nhớ mộng đêm hôm: 


Tiếng Trời khuyên chớ theo cơn lôi đình”. 


Gặp nhau xử sự phân minh, 
Nặng lời con rể, vạ mình phải mang. 


1875 


1880 


1885 


1890 


a Thảo tràng (thảo trường): đồng cỏ xanh, nơi thả chiên cừu ăn cỏ. 
b Tượng hình người hoặc thú vật, đúc bằng vàng để làm của 


trong gia đình, hoặc để thờ cúng. 


© Trong một đêm trước đó, thần linh đã bảo Lã-bàng chớ gây 
hấn với Gia-cước mà mang họa. Phải biết đè nén cơn giận dữ 


(lôi đình), đối xử với nhau tốt đẹp. 


133 


25 Lá-bàng ha trại bên đường, 

“5 Đoạn kêu Gia-cước hỏi gần: “Tại sao ? 
Con tôi bắt bớ đem đâu, 

Câm bằng quân giặc, khác nào hàng binh. 
“ Muốn đi đủ lý hợp tình, 

Cũng cho tôi biết, tiệc trình tiễn ø/i. 

28 Để tôi từ giã cháu con, 

Nỡ nào lúi trốn bất nhân thë này ? 

* Rằng tôi đủ sức trong tay, 

Nhung e Thượng đế, họa tai đổ đầu. 

3 Về quê ai cấm, cớ sao, 

Tượng vàng ăn cắp, tránh đâu khỏi phiền ?” 


“3! Ra đi cháu phải ngang nhiên, 

Ngại lòng cậu ác, hậu tiên bất phân. 
Xúi con gái cậu làm xằng, 

Rë đàn tan nghé, cấm ngăn theo chồng. 
3ˆ Cậu còn vu khống bất công, 

Tượng vàng ai lấy, hữu ngôn vô bằng. 
Không tin, lục soát rõ ràng, 

Gặp ai thủ phạm xin bằm nát thây” 
Gia-cước nhấn mạnh như vây, 

Bởi vì không biết tội z2 La-cương. 
*3Lã-bàng mở gói, banh rương, 

Lêu nào cũng ghé, tận tường móc múi. 
La-cương sợ phải lôi thôi, 

3“Tượng vàng vùi kín lại ngồi ở trên. 


1895 


1900 


1905 


1910 


1915 


a Vì quá biết Lã-bàng hay lật lọng, tráo trở, xúi bảo con gái bỏ 


chồng, hoặc không theo chồng, thì thiệt hại bầy con. 


134 


3 Thưa cha con khó đứng lên, 


Vì đang kinh nguyệt, cảm phiền cho con. 


Lã-bàng chẳng gặp gì hơn, 

5% Gia-cước nổi giận trút cơn bực mình?: 
“Gậu bày chỉ việc bất bình, 

* Ra chiều һап học có tìm được không? 
Thấy chưa, lục soát ngoài trong, 

Vật gì của cậu, cháu mong phơi bày. 

3 Kể ra hai chục năm dài, 

Giúp gia đình cậu có sai lỗi gì, 

'° Chiên cừu, sói chẳng làm chi, 

Rúi ro thất lạc cháu đi tìm liền, 

Những khi mất trộm ban đêm, 

Cậu đòi hoàn trả mới yên thân 72. 

40 Tám thân vất vả đêm ngày, 

*' Mười bốn năm chây, cưới vợ thí công, 
Sáu năm chăn vật ngoài đồng, 

Cậu còn tráo trở, lận song trắng đen. 

““ Nếu không có 0húa tổ tiên, 

Áp-ram, l-giác cách riêng phù trì. 

Chắc là cậu chẳng kể gì, 

Thẳng tay đuổi cháu ra về tay không. 
Nguyện Trời chứng giám cho lòng, 
Người ngay vẫn có phép công bảo tồn”.” 


1920 


1925 


1930 


1935 


1940 


â Nói hết một lần những điều bực tức mà phải nhịn từ lâu. 
b Bị lật tẩy những tính tham lam, tráo trở, Lã-bàng không thể 
trả lời được, phải đấu dịu bằng cách nêu ra tình cảm gia đình. 


135 


*3Lã-bàng: “háu chẳng thấy hơn, 
Đây là cháu ngoại, đây con trong nhà. 
Chiên cừu cậu, cháu gây ra, 

Nỡ nào cậu giết ruột rà hay sao ? 

* Bỏ qua những việc trước sau, 

Bây giờ cam kết cùng nhau dĩ hòa.” 


45 Gia-cước đồng ý bước ra, 

Dựng lên trụ đá gọi là chứng minh. 

Lại khuyên bên vợ của mình, 

* Đi gom góp đá chất thành đống cao. 
Xong rồi tất cả xúm nhau, 

Ngồi lên ăn uống dưới bầu trời xanh. 

* Hai bên cậu cháu lựa danh‡, 

Đặt cho đống đá nơi làm chứng nhân. 
* Sau đây minh thệ Lã-bàng: 


Рбпо лау "оіао lập" lòng thành hai bên. 


49 Càu Trời giáng phước bình yên, 

Kẻ đi người ở, hai miền ấm no. 

°0 Vợ cháu, con cậu gả cho, 

Nếu cháu bạc đãi, con đò sang ngang, 
Thì Trời đoán phạt công bằng, 

°! Đống øâ/ như thể cặm ranh giữa trời. 





1945 


1950 


1955 


1960 


2 Lựa chọn những danh từ nào thích hợp cho công việc đang 


xảy ra đây. 


b Giao lập: danh từ của Lã-bàng chọn để gọi việc này là một 
cuộc lập lời giao ước cam kết. Giao lập trở thành địa danh 


Galaad, theo từ ngữ vùng đó. 


136 


5? Phân chia câu cháu hai nơi, 1965 
Không ai qua lại phá đời hại nhau. 

53 Nhân danh Thượng dë guyên cao, 

Áp-ram thờ kính, cầu bầu, kêu xin, 

Nã-khôi” cũng một niêm tin, 

Luôn luôn xét xử tâm tình chúng ta.” 1970 
Gia-cước chỉ Chúa của cha, 

Là Chúa I-giác, xưng ra để thê. 

** Rồi lên triển núi dựa kể, 

Lập đàn hiến tế, đề huề thân giao. 

Đoạn mời ai nấy giải lao, 1975 
Chén thù chén tạc biết bao ngọt bùi. 

Đêm ấy, ở lại nghỉ ngơi, 

° Bình minh thức dậy mọi người chia øđ/°. 

Lã-bàng căn dặn giây lâu, 

Ôm bầy cháu ngoại, nguyện cầu khánh ân. 1980 
Tạ từ vó ngựa lên Z/ong, 

Sương mai phủ kín dặm ngàn đôi bên. 


2 Nã-khôi: em ruột của Abraham cũng tin nơi Thiên Chúa. 

° Ăn uống lần cuối cùng để rồi chia tay. 

© Lưu luyến nhìn nhau rồi ra đi mỗi người một ngả mà ngày 
trùng phùng không hẹn lại ở cõi đời này. 


137 


Đoạn XXXI 
D0 LONG ANH СА 
VÅT LÔN NGOÀI TRÒ 


' Đường về Gia-cước tiến lên, 

Chư thân Thượng đế giữ gìn trước sau. 

Vừa thấy, Gia-cước cao rao: 1985 
Đây vùng quân trại thiên trào chỉ danh. 

ˆ Đăng trình không quản nhọc nhằn, 

Ngai lòng anh cå còn chăng tị hiềm ? 

3 Bia ø⁄ân chọn kẻ trung kiên, 

Đóng vai liên lạc về miền Di-an”. 1990 
* Án-giao tìm gặp, thưa rằng: 

Gia-cước cư ngụ Lã-bàng đến nay°. 

°Trời cho hào tử hào tài, 

Lưỡng tài đại phát đã sai tôi vê, 


^ Gia-cước nhìn thấy nhiều thiên thần theo ủng hộ, nên gọi đây 
là Mahanaim, tức trại quân của Trời. 

b Di-an: Seir trong vùng Yên-đông (Edom, Idumée). Có chỗ viết 
Di-yên. 

c© Cho anh cả biết từ ngày ra đi đến nay, chỉ ở quê ngoại, làm ăn, 
nhờ ơn Trời độ mạng, nay trở về với cha già, mong anh lượng 
thứ lúc thiếu thời. 


138 


Trình cho anh cả mọi bề, 1995 
Mong lòng chiếu cố, tràn trề tình thương. 

Š Gia //ân trổ lại phân tường: 

Án-giao, đinh tráng lên đường bốn trăm. 

Gọi là đón tiếp bào thân. 

“Nghe qua, Gia-cước tâm thần hoảng kinh. 2000 
Bèn chia hai tốp lộ trình, 

® Nếu trước bị đánh, dễ gìn tốp sau. 

* Đồng thời tha thiết nguyện cầu, 

Ơn trên che chở việc đâu cũng lành”. 

Trời là Chúa của Áp-ram, 2005 
Chúa của l-giác phụ thân tớ hèn. 

Ngày nào Trời có lời khuyên, 

Tớ về bổn quán được yên mọi bê. 

!® Nghĩ thân kém cỏi tài nghề, 

Ra đi đơn độc, trở về thậm đông. 2010 
' Cúi xin khỏi họa diệt vong, 

Án-giao sát phạt, vợ con điêu tàn. 

1? Nhớ xưa Trời đã hứa rằng: 

Sẽ cho dòng dõi tớ ngang sao trời. 


a Gia-cước vừa theo sự khôn ngoan, sắp xếp công việc của 
mình, vừa cầu xin Thiên Chúa phù hộ, không tự đắc hoặc 
đánh liều. Đúng như tinh thần người Á đông xưa có câu: phối 
thiên hành sự, như thử thành công. Cùng với trời làm việc, thế 
nào cũng thành công. 

b Cậy vì lời hứa bảo đảm của Thiên Chúa về dòng dõi tăng gia, 
thì xin Người giúp cho con cái mình khỏi bị thiệt hại. 


139 


3 Đêm nằm nghí tới nghĩ lui, 2015 
Phải đem hiện vật đến nơi làm quà. 

Tặng mừng ra mắt đại ca: 

14 Тгибс là hai chục lạc đà có con; 

Bốn mươi bò cái no tròn, 

Hai chục bò đực sức còn hung hăng; 2020 
® Chiên dê mỗi thứ hai trăm, 

Kèm hai chục đực thành phần đang tơ; 

Công thêm ba chục con lừa, 

16 Giao cho đây tớ Zấ đưa từng bây?. 

! Dặn rằng: ai hỏi, cứ khai: 2025 
18 Món quà 6ia-cước tặng ngài Án-giao. 

Người còn lục đục đi sau, 

Các đoàn người khác theo nhau dài dài. 

9 Trå lời như vậy chớ sai, 

Gia-cước tự nhủ thế này sẽ xuôi. 2030 
20 Án-giao nhàm lễ sẽ nguôi, 

“! Cho nên vững dạ nghỉ ngơi trong lều. 

“ˆ Canh tư sương xuống lạnh nhiều, 

Người đưa gia quyến, 2° chở theo gia tài. 


a Cách thức Gia-cước nghĩ ra không khác nào tâm lý chung của 
người đời. Ngày xưa ở Việt Nam có câu: 

Tị hiềm mặc kệ - Cao lễ dễ thưa. 

Từ nhà đỏ đến triều vua, Đa kim ngân phá luật lệ. 

(Nhà đỏ hay là đỏ làng, là trụ sở của hương chức làng họp 
nhau). 


140 


Qua khe Đá-bạc? nước đây, 

24 Con người ở lại rạng ngày sẽ đi. 

Bỗng đâu một tướng phương phi, 

Đến ôm cổ vật, níu ghì tay đôi. 

Gia-cước vật mãi không thôi, 

“ Người kia muốn thoát vì trời rạng đông, 
Lẹ làng điểm huyệt cho xong, 


Gia-cước té xuống nhưng không chịu hòa. 


26 Người kia bảo: “Hãy buông ral” 
Gia-cước bám chặt: “Chúc ta lời lành!” 
27 Người rằng: “Cho biết tính danh.” 
“Tôi là Gia-cước bình sanh chăn bây.” 
28 Người rằng: “Phải kế từ nay, 
Gia-cước đổi lại tên z4// Yết-linh” 

Vì ngươi quấy động thiên đình, 

Dễ gì thiên hạ dám kình với ngươi.” 
“*'6ia-cước: Xin biết tên người ? 

Đáp rằng: Sao lại chòi mòi” chỉ danh. 
Đoạn người cả tiếng chúc lành, 
Gia-cước nhìn lại vắng tanh bốn bê. 
3° Thâm nghiêm địa cảnh sơn khê, 


Gia-cước ứng khẩu danh đề "Phàn-nguyên"." 


a Đá-bạc: Jaboc, một phụ lưu nhỏ của sông Giu-đong. 


b Yết-linh: Israel, về sau gọi I-sa-ra-e (Do-thái) 


2035 


2040 


2045 


2050 


2055 


e Chòi mòi: tò mò tọc mạch, muốn biết sự không đáng biết. 
4 Phàn-nguyên: Phanuel, được thấy Thiên Chúa mà mạng vẫn 


con. 


141 


Vì xem Thượng đế nhãn tiền, 

Thế mà sinh mạng vẫn yên như thường. 

3! Mặt trời mọc khói đầu non, 

Gia-cước cà nhắc? một ø/¿ lên đường. 2060 
3ˆ Tích này còn thấy trong dân 

Giu-dêu kiêng cữ ăn gân chiên cừu. 


a Cà nhắc: đi như chân thấp chân cao, cà thọt. 


142 


Đoạn XXXII| 
GIA-CƯỚC HÉT LONG 
ÁN-GIA0 VUI DA 


' Xa xa cát byi mit mù, 

Án-giao, đinh tráng lù lù hiện ra. 
Gia-cước nhìn biết đại ca, 

Vội vàng xếp đặt vợ và các con: 

2 Hai nàng hầu tiến tiên phuông, 
Lệ-anh đi giữa, La-cương sau cùng. 
Con ai thì nấy bế bồng; 


3 Còn mình chầm chậm vừa trông anh mình. 


Thất bộ, thất bái” tận tình, 

* Án-giao xúc động đệ huynh ø⁄⁄ bào”. 
Lẹ làng chạy đến ôm nhau, 

Nghẹn ngào lời nói, tuôn trào giọt châu. 
° Anh em siết chặt giây lâu, 

Buông ra, anh hỏi: “Ai đâu đông vây ?” 
Thưa rằng, trình diện huynh hay, 

Đây là thê tử, phước này Trời ban. 


2065 


2070 


2075 


a Mỗi bước một lạy .. đến bảy bước như thế, làm cho tượng đá 


cũng xiêu lòng. 
b Anh em cùng một bào thai (anh em sinh đôi). 


143 


Š Các con theo mẹ đến gần, 

Nàng hầu kính vái, Lệ-anh bái chào. 2080 
”La-cương, Dư-tiệp cúi đầu, 

Thưa anh, lạy bác? Án-giao lặng nhìn. 

® Lại rằng: “bầy vật béo xinh 

Đoàn người đem đến đón anh thể nào ?” 

“Đó là quà mọn đệ trao, 2085 
Mong anh khấng nhậm? buổi đầu gặp nhau.” 

9 “ay em, anh quá dói dào, 

Của em gửi lại, về sau cháu dùng.' 
19 “Thưa anh, há dám bất trung, 
Nếu anh thương đệ xin đừng từ nan. 2090 
Đời em còn thấy mặt anh, 

Kể như phước lớn Trời ban lúc 2 

Xin anh chớ phụ lòng đây, 

Phước dư tổ phụ em gầy dựng nên. 

!! Của øâ/ cũng bởi ơn trên, 2095 
ho anh sung túc, cho em dư tràn.” 

Gia-cước nài nỉ nhiều lần, 

Ап-оіао phải nhận, hân hoan mọi người. 

® Sau đó, anh cả kêu mời, 

Đoàn người Gia-cước đồng thời đi chung. 2100 


} 


a Các em dâu thì lễ phép chào anh. 

b Các cháu thì khúm núm lạy bác. 

© Khấng nhậm: vui nhận (chú thích của Ts Nước Mặn) 

4 Dầu cho của cải của anh, hay là sản nghiệp của em, thì đều do 
Thiên Chúa ban cho vì công đức của tổ phụ. 


144 


13 Thua rằng: anh xét lại giùm, 

Đoàn nhiều trẻ dại khó lòng mau cn. 

Các bầy còn lắm nghé non, 

Nếu đi nhanh chóng không trông an toàn. 

14 Xin anh về trước thẳng đờng, 2105 
Để em ở lại cùng đoàn theo sau. 

Di-yên? hẹn một ngày nào, 

Cùng anh chung sống, nghèo giàu có nhau. 

! Rằng: “Em Gia-cước nghĩ sao 

Anh cho đỉnh tráng theo hâu giúp em ?” 2110 
“Thưa anh hãy để tự nhiên, 

Miễn anh chiếu cố, em yên nỗi lòng.” 

!8 Án-giao lắng lặng lên đường, 

Xót người máu mủ phong sương bấy chây! 

' Tuân trăng hết khuyết lại đây, 2115 
Chuyển bầy súc vật bao ngày khó khăn, 

'8Từ khi rời bỏ Mạch-tam 

Sï-kiêm nay đến trước thành dừng ø/⁄â. 

!9 Đến cùng tộc trưởng Hà-môn?, 

Xin mua thửa đất tính hơn trăm đồng”. 2120 
Dựng lên lêu bạt trại chuồng, 

Gọi là Só-cuóc° cánh đồng tốt tươi. 





а Gọi chung một số súc vật mới đẻ, đi đứng chưa vững, nếu đi lẹ 
quá sợ e hỏng mất. 

b Di-yên: Seir. Chữ yên có nơi viết là an (Di-an) để ăn vận. Di- 
yên là nơi Án-giao đang lập nghiệp. 

c Hà-môn: Héraor. 

4 Nói đơn vị tiền bạc cho dễ hiểu, thời đó đổi một trăm con 
chiên. 

® Sở-cuộc: Socoth, có nghĩa là dinh trại. 


145 


Khu này Gia-cước chọn nơi, 

Lập đàn thượng tế Chúa Trời quyền vinh. 

Vốn là Chúa của Yết-linh, 2125 
Bốn mùa hiến tế tỏ tình tri ân. 


a Chúa của Yết-linh: Deus Israel, Thiên Chúa vạn năng, quyền 
phép vô cùng. Thiên Chúa của chủng tộc được lựa chọn: dân 
Israel. 


146 


Đoạn XXXIV 
THÙY-NGA LÂM НОА 
TAN SÁT SÍ-KIÉM 


! Thùy-ngaÊ con gái Lệ-anh, 

Thường hay ra phố trong thành Sï-kiêm. 

Một trang thục nữ hữu duyên, 

Khiến bao con mắt thanh niên đổ dồn. 2130 
2 Con trai tộc trưởng Hà-môn, 

Hết lời quyến rũ, quyết lòng làm ngang. 

Tung ra cường lực bắt nàng, 

Đưa về tư thất bẽ bàng cưỡng hôn. 

3 Cánh hoa sao khỏi ủ buồn, 2135 
Con ong lạc lối ra tuồng nghĩa nhân. 

1 Chàng bèn thưa với phụ thân, 

Xin đem sính lễ cưới nàng Thùy-nga. 

Mối tình thắm thiết mặn mà, 

Nếu không cưới được hóa ra lỗi lâm. 2140 
° Gia-cước biết việc tôi tàn, 

Nhưng chờ con cái còn đang vắng nhà. 


a Thüy-nga: nàng Dina. 


147 


Làm thinh nhưng dạ xót xa, 

6 Hà-môn tìm đến trình qua mấy lùi. 

Tiếc rằng việc đã lỡ rồi, 2145 
Nay xin làm lại cuộc đời tốt hơn. 

” Các con Gia-cước ngoài đồng, 

Cũng vừa về tới vào mừng chào cha. 

Được nghe câu chuyện xảy ra, 

Tuổi xanh máu nóng kêu la ồn ào”. 2150 
® Hà-môn lời lẽ ngọt ngào: 

“Đạp dơ ai nỡ dao cầu chăt chân. 

Con tôi trót dại gây hờn, 

* 6iờ đây tính việc keo sơn với nàng. 

Trước là chuộc lỗi lăng loàn, 2155 
Sau làm lễ cưới rỡ ràng đôi bên. 

'° Ngoài ra, hai tộc kết liên, 

Chung nhau khai thác các miền phì nhiêu. 

Các cháu tài trí hơn nhiều, 

Ú đây lập nghiệp dựng lều bán buôn.” 2160 
Chàng trai con của Hà-môn, 

Bước ra tạ lỗi, ôn tồn lời xin: 

“Mong ơn bác với chư huynh, 

Lượng nhân che chở, niệm tình thứ tha. 


2 Các anh trai của Thuỳ-nga đều bực tức, lên án sự cưỡng hiếp 
là làm nhục cho em, mặc dầu xin cưới, nhưng việc tiền dâm 
hậu thú cũng là nhục nhã. 


148 


!2 Giúp cho sen muống? một nhà, 

Cho dầu sính lễ đặt ra thế nào, 

Tớ không ngại việc thấp cao, 

Sẵn sàng gánh chịu miễn sao đền bồi." 
3 Các con Gia-cước đáp lời: 

“Chúng tôi truyền thống lâu đời phải tuân, 
14 Ct bì tã cå nam nhân, 

Nếu ai bất phục kể dân ngoại dòng. 

'5 Gòn ai chịu phép ấy xong, 

Kể như thân tộc sống chung bình thường. 
! Quí ngài chống hoặc bằng lòng, 
Ngoài ra mọi việc là không cần bàn. 

' Bằng không hôn lễ bất thành, 

Kể như nhà gái phải đành chia ly. 

18 Nhà trai nghe chuyện cắt bì, 

Ngấn ngơ rồi lại khó gì cũng ưng”. 

'® Bởi thương cô gái quá chừng, 

Bởi chàng vọng tộc, nhất vùng hào hoa. 
“ Hôm sau đại hội diễn ra 

Hà-môn tộc trưởng phát loa cửa thành: 
*! “Gia-cước chủng tộc hiền lành, 

Đến đây mong được làm dân xứ /2/, 





2165 


2170 


2175 


2180 


2185 


a Cha con Hà-môn đều nhận lỗi, tự xét dòng dõi mình kém hèn 


đã làm điều quấy. 


b Nhận chịu một điều kiện quá sức xa lạ và khó khăn, nhưng họ 


bằng lòng, tỏ ra họ thành thực chịu lỗi. 


149 


Nên cho quyền họ đủ đây, 

Mở mang canh tác, dựng gầy chăn nuôi. 
Chó phân kiểu ngoại hẹp hòi, 

Con mình, con họ làm sui? bình thường. 
“ Họ còn tập tục khó lòng, 

Cắt bì tất cả Z2 ông tộc đoàn. 

Nếu theo nghi thức họ làm, 

“Thì mình сб 10, giàu sang nhãn tiên. 
Nào là tài sån, bò chiên, 

Nào là sự nghiệp của riêng họ gây. 
Cũng đều nhập một về đây, 


hung nhau để sống, đêm ngày thảnh thoi.” ” 


°! Chúng dàn thảo luận một hồi, 

Rồi sau thực hiện như lời Hà-môn. 

“Cắt bì, thương tích ba hôm, 

Đàn ông đau nhức, ngoài đồng không ai. 
Sử-mồng, Lễ-vị ra tay”, 

Thừa cơ thành phố trong ngoài vắng canh, 
Nhày vào tàn sát nam nhân, 

“5 Hà-môn cũng giết, cả thằng con trai. 


2190 


2195 


2200 


2205 


a Làm sui: kết nghĩa hiệp thông giữa gia đình hai bên nam nữ 


(Chú thích của Tủ sách Nước Mặn). 


b Tộc trưởng phải thuyết phục dân thành Sĩ-kiêm (Sichem) chịu 


cắt bì, thật là ráo nước miếng. 


с Наі người này phản bội và sau đó lôi kéo các anh em khác gây 
ra nợ máu. Hành động tàn bạo dã man, phản bội lời hứa (cam 


kết với nhau) thất nhân tâm. 


150 


Thùy-nga cứu khỏi nơi 74y, 

?f Bây con Gia-cước tiếp tay tràn vào. 

Búa đao chẳng biết đâu đâu, 

Cửa nhà đập phá, phố lầu tan hoang. 2210 
“ Tóm thâu súc vật bạc vàng, 

2 Dan bà, con nít bắt làm tù nhân. 

Gọi là trị tội hiếp dâm 

Si-kiêm hoa-lệ hóa thành tha ma. 

3? Vừa hay biến сб хау га, 2215 
Gia-cước nổi giận quở la con mình: 

“Tụi bây một lũ ôn binhỷ, 

Cả gan dấy họa, bất bình địa phương. 

Mình là thiếu số móng giòn”, 

Rồi đây các xứ căm hờn hợp nhau. 2220 
Báo thù mở trận binh đao, 

Dòng mình không có chỗ nào dung thân!” 

31Bây con Gia-cước phàn nàn: 

“Há ngồi để chúng làm ngang thế 

Dâm căn chỉ ác” là đây, 2225 
Em con nào phải một tay điếm đàng.” 





a Một lũ ôn dịch ngang tàng chẳng biết phải quấy hơn thiệt gì 
cả... 

b Một thiểu số, còn địa phương là cả một vùng to lớn, thành này 
bị tàn phá thì còn nhiều thành khác đông dân... 

© Nguồn gốc sự ác, sự dữ là dâm loạn. Xưa có câu: Vạn thiện d? 
hiếu vi tiên, Vạn ác dĩ dâm chỉ thử... 


151 


Đoạn XXXV 
TÊ LË BÚU-TIÉN 
LA-CUƠNG LM THẾ 
! Bấy giờ Thượng đế phán rằng: 
“Gia-cước hãy trẩy qua làng Bửu-tiên, 
Là nơi Trời tỏ uy quyền 
Khi ngươi chạy trốn lửa phiền Án-giao.” 2230 
ˆ Gia-cước trách nhiệm cầm đầu, 
Truyền cho con cái phải mau thi hành: 
“Hủy đi các tượng bụt thân, 
Phép bùa ngoại đạo, dị đoan người đời?. 
` Bạt, lều, chuồng, trại phải dời, 2235 
Cùng nhau tiến tới chỗ Trời giáng ân. 
Khi ta dấn bước phong trần, 
Những ngày đau khổ, những lân truân chuyên.” 
*Vợ con cùng kẻ chăn chiên, 
Ngải bùa, thân tượng góp đem cho người, 2240 
Đào chôn bên phía triên đôi, 
Dưới tàn cổ #, xong rồi kéo đi. 


a Thiên Chúa day cả gia đình đi đến Bửu-tiên (Béthel) để cử 
hành việc tế lễ Thiên Chúa, trước khi đi phải thanh tẩy tất cả 
những gì có tính cách dị đoan ngoại giáo. 


152 


° Trời cho dân sự tứ vi, 
Vua thì kinh khủng, dân thì hoang mang. 
Nhìn theo Gia-cước lên Z⁄ởø, 


Không ai tính chuyện thủy tràn thổ đương”. 


® Trải qua biết mấy dặm trường, 

Gió đông đã yếu, gió nồm tiến lên. 
Đoàn người vừa tới Bửu-tiên, 

Lư-gia tên cũ thuộc miền Trà-nam. 
Các bây súc vật dừng chân, 

Chọn nơi suối ngọt, có xanh cắm lều. 
“ Gia-cước chất đá lại nhiều, 

Lập đàn hiến tế Chúa Dêu” trên trời. 
Nhắc lại kỷ niệm thiếu thời, 

Đoạn đường gian khổ được Trời đỡ nâng. 
8 Vừa yên thì lại gặp tang, 

Vú già xưa giúp nuôi nàng La-cương. 
Ma chay chôn cất bên đường, 


Dưới hàng cây cọ”, tiếc thương ngậm ngùi. 


* Một hôm Gia-cước đang ngồi, 
Trời cao nhắc lại những lời đã ban: 


2245 


2250 


2255 


2260 


a Thiên Chúa phù hộ nhà Gia-cước cách đặc biệt, bằng không 
dân địa phương hợp lại chặn đánh không còn manh giáp. 
b Nước tràn lên đắp bờ cản lại, tức là chặn đánh nhà Gia-cước. 


c Chúa Dêu: Deus, túc là Thiên Chúa. 
4 Một loại cây gần giống cây kè. 


153 


“Chúc ngươi phước lộc dư tràn, 

'°Tên ngươi chính thức gọi rằng Yết-linhử. 
“Trời là chủ tế đại vinh, 

Chúc ngươi miêu duệ tung hoành khắp nơi. 
Đế vương thiên hạ do ngươi, 

'* Đất đai rộng lớn, tứ thời thuần yên. 
Áp-ram, l-giác chủ quyền, 

Giờ đây cũng hứa lưu truyền cho ngươi, 
Và cho dòng dõi muôn đời. ˆ 

'3 Đến đây Gia-cước thấy Trời biến đi. 
'!Khâm sùng Thượng đế huyền vi, 

Khai đàn tế tửu đền nghì thiên ân. 

12 Bửu-tiên để tiếng giữa trần, 

Non mòn biển cạn thời danh vẫn còn. 

6 Bao giò du muc dùng chân, 

Từ đây lại tiến thảo trường” phía đông. 
Đến kỳ sinh nở, La-cương, 

” Khó khăn bà mụ hết lòng lo toan. 

Sinh trai, sản phụ ly trần, 

18 Hài nhi sống sót danh rằng Biền-mân?. 
!9La-cương an táng dọc đường, 

Lối về Ấp-trạch, tức làng Bảo-liêm?. 


a Yết-linh: Israel. 


b Thảo trường: đồng cỏ, đồng xanh dùng nuôi súc vật. 


° Biền-mân: Benjamin. 
d Âp-trach: Ephrata. 
e Båo-liêm: Bethléhem (Bê-lem). 


154 


2265 


2270 


2275 


2280 


20 Gia-cước xúc động nỗi niềm, 


Dựng bia, cần mộ còn truyền đến nay. 


*! Gia-cước bận việc đó đây, 
Kiểm tra súc vật an bài gia nhân. 
“ˆ Ngày kia hữu sự x2 đường”, 


Ở nhà trưởng tử lộng hành gia phong”. 


* 


23 Sau đây danh sách chính tông, 
Của nhà Gia-cước con dòng thế gia: 
Lệ-anh vợ lớn sinh ra: 

Lữ-bình anh cả, sau là Sĩ-mông, 
Lấ-vị, Dư-đạc tinh thông, 

Yết-kha rồi tiếp Da-buông một nhà. 
“*La-cương vợ kế sinh ra: 

Trước là Dư-tiệp sau là Biên-mân. 
“5 7rà-/ê/ hâu thiếp hai lân, 
Cơ-đằng đứa trước, Niếp-tăng đứa kê. 
26 Diên-phan nữ tớ chính thê, 

Tiền sinh Cát-đại, hậu thì Ái-xang. 
Mười hai nam tử hiên ngang, 

Ra đời ở tại địa phân Mạch-tam. 


2! Cha già xa cách bao năm, 


Gia-cước vội vã đến thành An-buông”. 





a Xa đường: đi xa (Chú thích của Tủ sách Nước Mặn) 


2285 


2290 


2295 


2300 


2305 


b Lữ-bình (Ruben) lăng nhăng ghẹo chọc nàng hầu Trà-liên 


(Bila) của thân phụ. 
c An-buông: Arbée. 


155 


Cũng là vùng đất Hữu-phongỷ, 

Là nơi kiều ngụ tổ tông mấy đời. 

Thương cha gần đất xa trời, 

Tủi thân hiếu tử tơi bời đớn đau”. 2310 
“8 Sum vầy chẳng đặng bao lâu, 

I-giác trăm tuổi thêm vào tám mudi. 

“ Sau khi thân phụ qua đời, 

Án giao, Gia-cước ngậm ngùi cư tang. 


2 Hữu-phong: Hébron nơi thung lũng Mạc-linh (Mambré). 
b Gia-cước xa cách cha già trên hai mươi năm, mẹ mất không 
thấy mặt. 


156 


Đoạn XXXWI 
SINH СО LẬP NGHIỆP 
DÔNG DØỠI ÁN-@AO0 


! Đoạn nâ} chép chuyên gia dinh,” 2315 
Sinh cơ lập nghiệp cúa chàng Án-giao. 

ˆ Sinh thời ba vợ trước sau, 

Nghiêng chiêu nếp sống trên đầu không ai. 

40 cå sinh được một trai, 

° Vợ nhì ba đứa râu mày cũng xong. 2320 
Vợ ba một trẻ ấm bồng, 

Cùng nhau sinh trưởng ở vùng Trà-nam. 

5 Án-giao phát đạt kinh doanh, 

Chăn nuôi thạnh mậu, nông tang dồi dào. 

Từ khi huynh đệ hòa nhau, 2325 
Cả hai càng bữa sang giàu gia tăng. 

Anh em không thể sống gân, 

Vì đồng có chật hằng ngàn bò chiên. 





a Đoạn này tác giả không ghi danh sách con cháu Án-giao như 
Kinh thánh, mà chỉ viết những điểm chính và tổng quát việc 
lập thành một dân tộc. 

b Những số câu, linh mục Phao-lồ Qui (1885) ghi tượng trưng 
cho đủ như Kinh thánh. 


157 


“ Án-giao quyết định tách riêng, 

8 Gia dinh súc vật đến miền Di-yên. 2330 

* Nhờ ơn tô phy hân hiên, 

1 Dinh cư đâu cũng ơn thiêng hộ phù. 

' Cửa đời, thế lực có dư, 

'®Nhưng điều đạo đức tâm tư xa dân. 

Đời con chỉ biết trần gian, 2335 

Đời cháu nhân nghĩa lại càng mờ lu. 

!5 Sinh cư theo luật giang hồ, 

'8 Mạnh ăn yếu chết, cõi bờ tóm thâu. 

!“ Địa phương bộ lạc đạp nhầu, 

!8 Dân nào sống sót rừng sâu lánh nàn. 2340 

!9 Án-giao cháu nội đầy đàn, 

“ Người nào võ nghệ cũng trang anh hùng. 

“! Qươm đao càng lúc tưng bừng. 

“Mỗi người đều chiếm một vùng phì nhiêu. 

24 Cũng như ngọn sóng ˆ° thủy triều, 2345 

“5 Trở nên lãnh chúa 2° binh nhiều 2° dán đông. 

* Biên cương °° mở rộng tứ tung, 

31 Phân quyền °? cai tri, 3Š loạn trong %* giặc ngoài. 

35 Trái qua lịch sử  Š vần xây, 

3 Thăng trâm chế độ lại gây bá vương. 2350 

3 Đánh nhau ““xương ngập chiến trường, 

*Í Tập trung quyền lực “2 mở đường quốc gia. 

“3 Về sau thống nhất san hà, 

Lập thành một nước gọi là Yên-đông”. 

a Yên-đông: dân Idumée (do biệt hiệu của Án-giao, (Esau) là 
Edom (người thích ăn cháo đậu đỏ). 


158 


Đoạn XXXVII 
CÔT NHỤC TUONG TÀN 
ВАТ EM РЕМ ВАМ 


' ia-cước đời sống khác hơn 2355 

Tin vào Thượng đế nguồn ơn sinh tôn". 

Lúc nào cũng nhắc cháu con, 

Thuận thiên vi bản, hòa 7⁄47 vi cân. 

2 Nói qua Dư-tiệp” đang xuân, 

Thường theo anh lớn đi chăn các bây. 2360 

Thấy gì cũng mách cha hay, 

Ghe phen Gia-cước la rây các anhử. 

3 Dư-tiệp #2 nết hiền lành, 

Cha sắm áo mới cùng tin cậy nhiều. 

* Các anh thấy kẻ được yêu 2365 

Рет lòng ghen ghét, ra chiêu rë phân. 

a Hai lõi sõng cůùa anh em song thai này khác xa nhau: Án-giao 
theo đời, đem nhân lực ra lập nghiệp, còn Gia-cước theo đạo 
lấy thiên lực làm nền tảng để sinh tồn. 

b Dư-tiệp: Joseph, con Gia-cước do bà vợ La-cương (Rachel) 
sinh ra. 

© Các anh Dư-tiệp rất ghét cái tật hay mét thét, đã vậy mà cha 
già còn thương riêng. 


159 


° Ty hiểm càng lúc càng tăng. 

//ấf là mấy chuyện lằng nhằng chiêm bao”. 

Ê Rằng: “Khi mùa gặt bắt đầu, 

Chúng ta hết tháy kéo nhau ra đồng, 2370 

” Mỗi người bó lúa vừa xong, 

Во chư huynh thảy bao vòng bó tôi. 

Sấp mình xuống lay hàn hoi, 

Bó tôi đứng thắng giữa trời hiên ngang.” 

8 “Chú mây bá láp bá xàm, 2375 

Các anh thân phục mây làm vua sao ? 

Coi chừng cái thứ chiêm bao, 

Có ngày phải biết thế nào trắng đen.” 

* Lân kia, Dư-tiệp lại thêm: 

“Tôi còn thấy rõ một điềm chiêm bao, 2380 

Nhât nguyêt, mười một ngôi sao, 

Vây quanh trước mặt khấu đâu lạy tôi.” 

'° Gia-cước: “Vô lý quá rồi, 

Lẽ nào cha mẹ hoặc thời các anh, 

Sấp mình lạy đứa hậu sanh ?” 2385 

' Việc này thêm cớ đệ huynh bất hòa. 

Còn riêng ý kiến người cha, 

Tương lai không biết xảy ra thế nào. 

12 Các anh chăn vật vắng lâu, 

Cha già nóng ruột lo âu nhiều điều. 2390 

2 Cộng thêm mấy chuyện chiêm bao của Dư-tiệp, làm cớ thúc 
đẩy việc huynh đệ bất hòa. 


160 


3 Bèn kêu Dư-tiệp thân yêu: 

“Con tim chúng nó cặm lều Sĩï-kiêm, 
14 pën thăm xem có bình yên, 

Các bây súc vật có tuyển vẹn chăng ?” 
Đường xa Dư-tiệp sẵn sàng, 
Hiệp-long bỏ lại nhắm đàng Sĩ-kiêm. 
"5 Рёп пої, bốn phía im lìm, 

Dư-tiệp bối rối, lội tìm đó đây. 

16 Gặp người hành lộ, tỏ bày, 

Họ rằng có thấy sớm mai đoàn người, 
!“Lùa chiên về phía cuối đồi, 

Tức vùng Đôn-thạnh” là nơi cỏ nhiều, 
Dư-tiệp thẳng đến mục tiêu 


18 Các anh trông thấy, '°bàn liều với nhau: 


“Kìa thằng mộng mị tầm phào, 

20 Tui minh bóp có ném vào hố sâu, 
Phao tin muông sói vật đầu, 

Thế là hết chuyện chiêm bao bực mình.” 
2! Báy giờ anh cả Lữ-bình, 

Có lòng muốn cứu bèn lên tiếng rằng: 

“ˆ “Không nên làm chuyện sát nhân, 
Kéo rồi lâm họa máu oan khốn cùng. 
Thà quăng xuống giếng cho xong.” 
Lữ-bình nói vậy, dự phòng cứu em. 


2395 


2400 


2405 


2410 


a Đôn-thạnh, la ngữ Dothain, một đồng bàng cách Samaria lõi 


mười hai dặm. 


161 


23 Dư-tiệp mới tới gần bên, 

Các anh túm cổ lột xiêm áo ngoài. 

24 | 6i đầu xô xuống giếng khơi, 

Khóc la mặc khóc, họ ngồi ăn cơm. 
“ Đàng xa một bọn lái buôn, 

Xuất từ Giao-lập nhắm đường Giếp-tô. 
Lạc đà hàng chục tải đồ, 


Nhũ hương, mộc dược, vải số, quế khâu. 


“5 Bấy giờ Du-đạc bày đầu: 

Giết em bỏ đói, ác nào lớn hơn. 

2! Chi bằng bán quách cho xong, 

Lấy tiên ăn nhậu, sống còn mặc ai ? 
Anh em đồng ý việc /23/, 

Lái buôn đón lại, kèo nài giá mua. 

“8 Tính tiền hai chục là vừa, 

Tiền trao cháo múc, lái đưa lên đường. 
Dư-tiệp kêu khóc thảm thương, 


Đành sang nước Giếp, quê hương đứt lia. 


* Lữ-bình xong việc trở về, 

Tìm em không được, dầm dề khóc than. 
3 Mắng bầy em ác, làm ngang, 

Tủi quyền anh cả, sống làm sao đây! 

3! Ghë thay, cái lü ác 74y, 

Lấy áo Dư-tiệp bôi đây máu dê. 

3ˆ Sai người hối hả mang về, 

Dối rằng họ gặp bên khe áo /22⁄ 


162 


2415 


2420 


2425 


2430 


2435 


2440 


Nhưng mà không biết của ai ? 

Gia-cước nhìn biết lòng đây xót xa: 

33 “Đúng rồi, tấm áo con ta, 

Bị bây thú dữ đã tha phương nào!” 

34 Cha già than khóc xiết bao, 2445 
Vật mình, xé áo, đớn đau lâu ngày. 

35 Cà nhà hết sức giải khuây, 

Nhưng người vẫn nói: “Kiếp này bỏ đi.” 

Mịt mờ từ biệt, sinh ly, 

Tấm lòng phụ tử có gì nặng hơn. 2450 


36 Lúc ấy, thì bọn lái buôn, 

Dư-tiệp đem bán thị trường Giếp-†ô. 

Thấy chàng mặt mũi khôi ngô, 

Bằng-phan? đương chức trào đô, mua vê. 

Bắt làm nô lệ hầu kề, 2455 
Khi thì sai vặt, lúc thì tưới cây. 


a Bằng-phan: La ngữ Putiphar, một võ quan cao cấp trong triều 
đình Phan-vương (Pharaon). 


163 


Đoan XXXVIII 
THANH-MAI ĐỐT SÕNG 
KÝ LA SONG THAI 


' Phuyện đời lắm cái lá lay, 

Trưởng thành, Dư-đạc tách bầy anh em. 

Theo người bạn thiết Hiếu-liêm” 

“Tại đây lui tới, được quen một nàng, 2460 
Gốc người cũng ở Trà-nam, 

Xuân-anh” tên gọi, sắt cảm sánh vai. 

3 Thương nhau bao quản dặm dài, 

Năm sau sinh một con trai đầu lòng. 

Đặt tên con trẻ Hàn-longƒ, 2465 
* Tiếp theo đứa nữa, tên thường Hồ-năng!. 

°Cuối lòng cũng một trẻ nam, 

Sư-la? danh tộc, gia trang hưng thời. 

Š Bao năm trong khoảng đất trời, 

Già đi âm cảnh, trẻ vui dương trần. 2470 


a Hiču-liêm: Hiran. 
b Xuân-anh: Sue, 

c Hàn-long: Hero. 
4 Hồ-năng: Onan. 

° Sư-la: Sela. 


164 


Hàn-long đến tuổi trưởng thành, 
Dư-đạc lo vợ, cưới nàng Thanh-mai”. 
” Nhưng chàng cường loạn, bạc bài, 
Cho nên đoản mạng bởi tay ông Trời. 
®Vì tuân thói tục giống nòi, 

Hồ-năng em kế, nối đời chị dâu”. 
Chàng buồn san sẻ mặc dầu, 

* Nghĩ mình vô hậu mà đau nối lòng. 
Mấy phen chăn gối mặn nồng. 


Nhưng đường hòa hợp vợ chồng thì ngăn. 


!9 Luật Trời chống lại sao đang, 

Nên Trời dứt số Hồ-năng ở đời. 
'!Khuyên dâu, Dư-đạc có lời: 

Cung phu, cung tử, con thời chẳng may. 
Về nương cha mẹ qua ngày, 

Chờ Sư la lớn, sau /4/ sẽ hay. 
Dư-đạc chết mất hai trai, 

Nên e đứa út xuôi tay, tuyệt dòng. 
Thanh-mai từ giã nhà chồng, 

Trở về cha mẹ, chờ mong cuộc đời. 
12 Buồn trông vật đổi sao dời, 
Dư-đạc vợ chết, lé loi tháng ngày 





a Thanh-mai: Thamar. 


2475 


2480 


2485 


2490 


b Phong tục cổ của dân này, nếu người anh có vợ không có con 
mà chết, thì em trai kế đó phải lấy chị dâu nối dòng cho anh. 


165 


Hiếu-liêm bạn cũ vãng lai, 


Bên trong đàm đạo, việc ngoài chăn nuôi. 


3 Đường làng kẻ tới người lui, 

Họ đồn Dư-đạc hay chơi xóm 74 
'4Thanh-mai trâm giắt, lược cài, 

Lấy khăn bao mặt, áo dài nhũm nha. 
Chiêu chiều ra đứng ngã ba, 

'5 Một hôm Dư-đạc ngỡ là gái chơi. 

"6 Рёп gần trao đối mấy lời: 

Đêm nay nàng đến với tôi được nào ? 
“Xin ngài chút lộc cho đào ?” 

!“ “Một con chiên béo sẽ trao cho nàng.” 
“Được rồi, nhưng vật làm bằng, 

Khi đem chiên đến sẽ hoàn lại cho ?” 
!8 “Vậy nàng hãy chọn món đồ ?” 
“Thưa xin nhẫn xuyến gậy từ tay ông.” 
Của tin Dư-đạc giao xong, 

Cùng nhau một giấc vu sơn đêm trường. 
Canh gà vừa gáy hừng đông, 

Nàng về sống cảnh góa chồng như xưa. 
Bởi cha chồng cứ dối lừa, 

'Không cho trai út đến đưa nàng vê. 
Một phen mưa gió nặng nê, 

Rồi ra ai biết lỡ bê duyên ai! 


* 


} 


20 Nói qua Du-dac rang ngày, 
Sai đem chiên đến tận tay cho nàng. 


166 


2495 


2500 


2505 


2510 


2515 


Của tin xin lại đàng hoàng, 

Nhưng người kia kiếm mấy lần không ra. 
21 Đón người qua lại ngã ba, 

Hỏi thăm ky nữ hôm qua đâu rồi? 

“ˆ Rằng đây không có gái chơi, 

Dân làng chất phác suốt đời làm ăn. 
Trở về thuật lại rõ ràng, 

Dư-đạc dứt khoát có nàng hay chăng. 
23 Ðem chiên bỏ lại giữa đàng, 

Кёо đời mai mỉa “điếm đàng Z3⁄ ông.” 
Phần tôi sòng phẳng thật lòng, 

Ngờ đâu bất trắc tìm không gặp nàng. 
“Thời gian sau đó ba trăng, 


Tiếng đồn trong xứ chuyện nàng Thanh-mai. 


Góa chồng mà lại có thai, 

Dâu ông Du-đac, có ai mà tôi! 

Dư-đạc cảm thấy hổ ngươi, 

Bảo đem đốt sống, sai người dẫn đi. 
“ Nàng dâu bày tỏ thị phi: 

Nhẫn xuyến và gậy, vật ni làm bằng. 
Рал бпо nào đã gió trăng, 

Mà tôi thai nghén, ngay gian xét giùm! 
26 Dư-đạc ắt phải rõ hơn, 

Tại mình đã hứa mà không giữ lời. 
Sư-la cũng trưởng thành rồi, 

Ngại rằng nó chết, buông trôi việc này. 


167 


2520 


2525 


2530 


2535 


2540 


Con dâu tức lý ra tay, 2545 
Công bằng đòi hỏi, một bài học đaul 

2 Bào tón noi giống làm đầu, 

Thanh-mai thắng nước cờ cao cũng tài. 

Vừa khi mãn nguyệt, song thai, 

Một trong hai đứa ló tay ra ngoài. 2550 
“ Bà mụ liền cột sợi dây, 

Nhưng rồi nó lại rút tay trở vào. 

“Đứa sau mà lại đi đâu, 

Đặt tên Phan-liệ, cơ mâu ai hay. 

30 Dã-|ân” là đứa thứ hai, 2555 
Tức là đứa có sợi dây buộc vào. 


a Phan-liệt: Pharès. 
b Dã-lân: Zarah. 


168 


Đoạn XXXIX 
BÉ MẶT HÖ LY 
TUÔI XANH LÂM NAN 


! Nhắc qua triều đại Pha-raoê, 


đun cao nước Giếp, của giàu dân đông. 


Bằng-phan thái giám trào công, 

Đã mua Dư-tiệp trông nom trong ngoài. 
ˆ Nhờ Trời độ mạng chàng trai, 

Được nhiều tín cần với tài đảm đương 
3 Sống trong may mắn khác thường. 
Các quan cũng thấy có ơn chư thần. 
* Vừa lòng thái giám Bằng-phan, 

Trao cho Dư-tiệp øØ⁄2 đ⁄ quản cai 
Hàng hàng tôi tớ gái trai, 

Tuân theo chỉ dẫn cắt sai việc làm. 

° Sống trên nhung lụa giàu sang, 
Nhưng riêng Dư-tiệp đạo tâm hẳn hòi. 
Luôn luôn thờ kính ông Trời, 

Vưu nhân bất khả, giúp đời thí công. 


2560 


2565 


2570 


a Pharao: Bản cũ là Phan-trào, hay Phan vương, vua cai trị xứ Ё- 


giếp-tô. Linh mục Phao-lồ Qui đổi ra Pha-rao. 


169 


Nhờ đây dân Giếp được ơn, 

Chăn nuôi phát đạt, ruộng đồng phì nhiêu. 
® Xuân xanh một vẻ yêu kiểu, 

Có thừa tài trí, được nhiều mến thương. 
Bằng-phan kính nể trăm đường, 

Dư-tiệp vẫn sống khiêm nhường, lễ nghỉ. 
7 Gian nan là lẽ huyền vi, 

Đốt nung cuộc sống để tri đá vàng. 

Nhà quan môt bâc phu nhân, 

Ăn ngon mặc ấm mở màn hồ ly. 

Ngắm xem Dư-tiệp xuân thì, 

Mày râu dĩnh ngộ, tướng đi hào hùng. 
Lắng 10 хао động loan phòng, 

Nào ngờ sen chẳng hơi bùn vấn vương. 

8 Båm bà: “Thiên hạ ngũ thường, 

Tôn ti đẳng cấp mới hơn thú cầm. 

Chữ rằng vạn ác chi dâm, 

Hoàng thiên hữu nhãn, thiện tâm gặp lành. 
* Vốn tôi được giúp nhà quan, 


Được lòng tín nhiệm, đâm đang trong ngoài. 


Lế nào bội chủ phản thây, 
Trời cao không để mạng ø2/ngồi yên.” 


'? Hồ ly ghét đạo thánh hiền, 
Phu nhân chỉ biết điêu thuyền, tây thi. 
Tỳ ра кһау khúc mê ly, 


Chàng trai chống lại chẳng đi chung đường. 


170 


2575 


2580 


2585 


2590 


2595 


' Ngày kia dọn dẹp thư phòng, 


Một mình Dư-tiệp ngoài trong vắng người. 


Phu nhân đột nhập tươi cười, 


!2 Mắt nhìn lưu luyến buông lời trăng hoa. 


Dư-tiệp vội vã bước ra, 

3 Áo choàng bỏ lại, quan bà hổ ngươi. 
'* Kêu lên: “Tôi tớ đâu rồi, 

Đến đây chứng kiến thứ người oái oăm. 
Quan ông tin cậy bao năm, 

Bây giờ nó phản, đòi nằm giường loan. 
15 Tri hô, nó bó áo choàng, 

Kinh tâm táng dm thoát thân ra ngoài.” 
16 Quan bà ra măt thång ngay, 

Chờ chồng về tới tỏ bày khúc nôi. 

“Áo này ông rán mà coi, 

Của tên Hy-bá” làm tôi nhà 72. 

!“ Bởi ông tin nó trí tài, 

Phú giao sự việc quản cai cửa nhà. 

Ai ngờ giở thói trăng hoa, 

Đỉa đeo cẳng hạc, xấu xa dường nào. 
18 Tôi la lên, nó bôn đào, 

Áo øây bỏ lại, xin giao làm bằng.” 

19 Quan ông nghe vg phàn nàn, 

Nổi cơn giận dữ chẳng phần xét suy. 


2600 


2605 


2610 


2615 


2620 


a Hy-bá: La ngữ Hebroeus, tên dùng gọi sắc tộc do thủy tổ Hiền- 
bằng (Heber) cháu của Sâm (Sem), sinh ra dòng dõi Bá-lâm 


(Abraham). 


171 


20 Båt đem tống ngục tức thì, 

Dư-tiệp bình fính bước đi vào tù. 

>! Người ngay, Thượng đế hộ phù, 2625 
Khiến quan giám ngục cậy nhờ, mến thương. 

“ˆ Giao quyền coi sóc tù /⁄⁄âi, 

Giữ gìn trật tự, bảo tồn an ninh. 

23 Dư-tiệp đối xử hiền lành, 

Cấp trên cảm đức, phạm 7⁄4 mến tài. 2630 


172 


Đoạn XL 
THÚ TÀI DOÁN MÔNG 
DIÉM ÚNG NGUC TRUNG 


' Một ngày vào tiết hoa khai° 

Pha-rao hạ //⁄ giam hai cận thần. 

Ê Một người chước tửu chỉ quan, 

Người kia quản thiện, lỗi lâm việc công. 
Đưa vào ngục thất nhốt chung, 


3 Với chàng Dư-tiệp, oan ưng chưa tường. 


*Phần ông giám ngục tin dùng, 
Giao cho Dư-tiệp lo lường nhị quan. 
® Hè đi, thu lại, đông tàn, 

Có lân hai vị đêm nằm chiêm bao. 
Buồn vui không biết thế nào, 

Mỗi người có vẻ phơ phào, âu lo. 

” Sáng ra, thấy họ bơ thờ, 

Dư-tiệp gạn hỏi căn do gây phiên 2 
8 Rằng: “Chiêm bao thấy một điềm, 


Nhưng không đoán được ай һіёп ra sao”. 


2635 


2640 


2645 


a Tiết hoa khai: Mùa trổ hoa tức mùa xuân, do câu hát cổ: Hoa 
khai hề mãn địa, Tri xuân giả thế nhân (Thấy bông hoa trổ 


khắp nơi, Người ta biết mùa xuân tới). 


173 


Dư-tiệp: “Thượng đế nhiệm mâu, 

Nếu không soi sáng ai hầu giải ra. 

Quí ngài chiu khó ké qua, 

Tôi hân hạnh biết để mà cảm thông”. 

* Tửu tào: “Tôi thấy giữa đồng, 

10 Cây nho ba nhánh đơm bông trái nhiều. 
'! Tôi câm tửu bát vương triều, 

Hái nho ép rượu hồng điều 2ø vua”. 

12 Du-tiêp thầm nguyện thiên cơ, 

Giúp mình đoán mộng cho vừa tương lai. 
3 Rằng: “Đây mãn hạn ba ngày, 

Vua cho phục chức đú đây bổng lương.” 
# Khi nào quan được bình thường, 


Nhớ tâu hoàng thượng minh tường việc tôi. 


'5 Gốc người Hy-bá nổi trôi, 

Đến đây cư ngụ bị rơi ngục này. 

Lỗi lâm chưa có nhúng tay, 

Bạo quyền áp đặt, lòng ngay mắc nàn". 
'8 Thiện-tào nghe luận có căn, 

Nên nhờ Dư-tiệp giúp bàn mộng cho: 
“Đội đầu ba thúng bánh to, 


17 Thúng trên đủ món thơm tho, ngon lành. 


Chim trời đáp xuống cướp ăn, 

Không còn gì cả, hiển chăng điềm 72/2” 
18 Du-tiêp: “... Ý nghĩa như vây, 

Còn ba ngày nữa vua hài tội quan, 


174 


2650 


2655 


2660 


2665 


2670 


!® Rồi đưa ra chốn pháp tràng, 

Treo thây, diều quạ đến giành nhau ăn. 

Ba ngày căng thắng tinh thần, 2675 
Một bài định mạng, hai quan vui buồn. 

20 Đúng ngày vạn thọ quân vương, 

Pha-rao mở yến, trào đường liên hoan. 

21 /ónh ra phuc chúc túu quan, 

“ˆ Thiện quan kết án, treo thân ngoài đồng. 2680 
Y lời nói trước ba hôm, 

Chàng trai Dư-tiệp ngồi mong tin lành. 

“Buồn thay, thế thái 7⁄2 tình, 

Trách quan chước tửu phồn vinh quên người. 


175 


Đoạn XLÌI 
VUONG MÔNG KHAI THÔNG 
ĐĂNG QUANG DƯ-TIỆP 


! Hai năm sau đó qua rồi, 

Pha-rao nằm mộng: cảnh trời nắng trong. 
Nhà vua nhìn dưới dòng sông, 

? Вау соп бб cái mập tròn lội lên. 

Kéo nhau ăn đám cỏ mềm, 

3 Bỗng nhiên lại thấy trồi lên øả4// bò. 
Hình thù đói khát gây gò, 

* Đuổi theo nuốt ø4//bò †o chẳng còn. 
Pha-rao sực tỉnh giấc nồng, 

° Rồi nằm ngủ lại, thấy đồng cỏ khô. 
Mọc lên 4/gié lúa no, 

Lắc lư trong gió sởn sơ nặng oàn. 

° Tiếp theo ó4 gié lúa cần, 

Мос Іёп lép xẹp, úa vàng héo khô. 
“Nuốt luôn båy gié lúa no, 

Pha-rao thức giấc, âu lo trong lòng. 
Nhìn ra trời đã hừng đông, 

ê Vua bèn triệu tập hội đồng bói khoa. 


176 


2685 


2690 


2695 


2700 


Những nhà thuật số, huyền gia, 

Chiêm tinh, đoán mộng cả và Giếp-tô. 
Nhà vua thuật lại mộng cơ, 

Yêu câu đoán giải căn do tượng điểm. 
Tung ra dịch tượng, quẻ kiên, 

Lục hào, thái ất, cửu huyền, đạo gia. 
Người nào cũng chẳng bàn ra, 

5 биб cùng chước tửu trào ca tấu trình: 
!9 “Trước đây thân bị ngục hình, 

Một mình chiêm mộng, vận mình ra sao. 
! Đồng thời quản thiện chiêm bao, 
Cũng lo sốt ruột, lao đao nối lòng. 
'*Gó người Hy-bá nhốt chung, 

Nhờ Trời, tiên đoán kiết hung, đại tài. 

3 Mọi lời tiên đoán không sai, 

Hôm nay vụt nhớ, trình bày long nhan.” 
14 pha-rao cáp tóc /énh ban, 

Cho vời Dư-tiệp /⁄/ đ?2⁄ tường tri. 
Dư-tiệp thay đổi xiêm y, 

Tóc râu chải chuốt, triều nghi ứng hầu. 
Chàng trai đứng giữa sàn châu, 

15 Chung quanh văn võ, Pha-rao mở lời: 
“Trãm nghe tài trí nhà ngươi, 

Vì đây điểm mộng không người đoán ra.' 
'°Dự-tiệp: “Thân chẳng tài ba, 

Nhờ ơn Thượng đế chính tà chiếu soi”. 


177 


2705 


2710 


2715 


2720 


2725 


Thượng hoàng thuật lại đầu đuôi 

'8 Bò thời '° gây béo, 22 10а їпдї 2' 16р, по. 
2° Nằm trong số bảy, ? huyền đồ, 

Cuối màn hung diệt cát cơ hoàn toàn. 

“* Chưa ai giải đáp rõ ràng, 

Nhờ ngươi cảm ứng; linh thân đoán ra” 


25 Tàu rằng: “Lưỡng mộng đồng hoà, 

Bàn tay Thượng đế trải qua miền /â. 

“5 Bảy no liên tiếp tới đây, 

Bảy năm sung túc, ruộng cày vun bông. 
2 Bày lép tiếp nối sau cùng, 

Bảy năm đói kém, cánh đồng khô khan.” 
28 Dư-tiệp kết luận lời bàn: 

“ “Thời kỳ nước Giếp bảy năm được mùa. 
Bảy năm tiếp đó không mưa, 

3 Đồng khô cỏ cháy, dân cư khốn cùng. 
Cơ hàn rách rưới lung tung 

3Í Toàn dân quên thuở vàng son trước /â/ 
3ˆ Hai điềm bò, lúa kể đây, 

Thiên cơ chắc chắn nay mai ứng hành.” 
33 Thân dâng môt bån điều trần: 

“Bệ hạ cử một đại thân khả năng. 

Mưu đồ tế thế an bang, 


3“Thặng dư thu góp những năm trúng mùa. 


3 Thành nào cũng có 4z vua, 
Lập kho dự trữ dư thừa lương nông. 


178 


2730 


2735 


2740 


2745 


2750 


38 DE nuôi dân lúc bạch đồng, 

Chén cơm bát cháo đỡ lòng cơn nguy.” 
# Điều trần vạch rõ thị phi, 

Pha-rao chấp thuận, thực thi kịp thời. 

Bá quan không chọn được người, 

Tài œao thì có, đức trời thì không. 

38 Võ văn tê tựu sân rồng, 

Nhà vua tuyên phán: “Theo lòng chư khanh 
Khó tìm tam đạt chỉ nhân, 

Ngoại trừ Dư-tiệp linh thân chở che. 

3 Điều trần, trẫm đã châu phê, 

Khôn ngoan như thế, ai đề nghị hơn. 

40 Tråm nay đặt mọi oai диуёт, 

Vào tay Dư-tiệp bảo tôn lê dân. 

41 Sắc phong tể tướng triêu dinh, 

Toàn quyền định đoạt không cần trình tâu. 
Các quan khắp nước đâu đâu, 

Hợp cùng tể tướng mưu cầu ích chung.” 
* Đoạn ban ấn kiếm nguyên nhung, 

Cân đai, triều phục, đền rồng phó vương. 
43 Ngự xa qua các phố phường, 

Kế xe tế tướng trên đường đăng quang. 
Tiền hô hậu ủng nghiêm trang, 

Kinh thành cờ quạt, tứ dân đón chào. 


27955 


2760 


2765 


2770 


2775 


2 Tam-đạt: tài cao, đức trọng, uy tín. Trên thuận đạo trời, dưới 
được lòng người và biết cách làm cho dân cơm no, nhà ở và 


khôn ngoan. 


179 


* Vua rằng: “Trên có Pha-rao, 
Nếu không Dư-tiệp, ai nào dám hơn”. 
* Còn ban tôn hiệu vàng son: 


“Cứu 7â độ thế”? danh thơm khắp vùng. 


Nhà vua còn đứng chủ hôn, 


Sa-nương? quận chúa con dòng trâm anh. 


Cùng quan Dư-tiệp duyên lành, 

Chọn ngày hôn lễ cử hành lớn lao. 
Bắt tay vào việc vua giao, 

Con đường kinh lý nơi nào cũng qua. 
46 Com ăn, áo mặc, cửa nhà, 

Là ba nên táng vốn là của dân. 

Dân đông, dân ít thì phân, 

Đất nhiều, dân ít thì cân chiêu dân. 
Dư-tiệp ba chục cái xuân, 

Trị bình thiên hạ khôn ngoan đức trời. 
* Bây năm thịnh vượng tới rồi, 

Nhà no người đủ khắp nơi vui //n. 
* Ban hành chính sách kiệm cần, 
Phòng cơ tích cốc, phòng hàn giữ chăn. 
Tửu sắc, tài khí cấm ngăn, 

Nhờ đây của cải dư trăm dư ngàn. 

49 Nóng bó thu hoạch đây tràn, 

Chăn nuôi phát đạt, xóm làng an ninh. 


2780 


2785 


2790 


2795 


2800 


a Tác giả theo thói triều đình Người Việt, khi vua ban tặng công 
đức vị quan nào hay bá hộ nào, thì người đó tùy tiện làm 
khuôn biển to chạm chữ vua ban đó sơn son thếp vàng treo 


giữa nhà. 


b Sa-nương: Aseneth, con gái một vị quan lớn triều đình Phàn- 


vương. 


180 


* 


50 Nói riêng Dư-tiệp gia đình: 

Nhà vua tác trợ, thân linh hộ trì. 

Hào con: hai gã nam nhị, 

51 Dâu lòng Mạnh-đạt?, thứ nhì Ấm-liêm?. 
° Tạ ơn Thượng đế cho quên, 


Những ngày đau khổ, nỗi niềm cách phân. 


Tạ ơn Thượng đế ơn ban 


Trong cơn hoạn nạn vinh quang chan hòa. 


°3 Bảy năm thịnh vượng vừa qua, 

Bảy năm khốn cực đổ ra khắp cùng. 
Trên trời vắng bóng mây hồng, 

Mặt đất khô trắng, dưới sông cạn dòng. 
°*Y như kế hoạch dự phòng, 

Dư-tiệp tiên liệu đỡ cơn ngặt nghèo. 

% Со hàn, dân chúng tiêu điều, 

Đòi vua, đòi các quan triều: cơm ăn. 
Pha-rao kêu gọi toàn dân: 

“Đến cùng Dư-tiệp và tuân ⁄ người.” 
° Càng ngày nạn đói càng sôi, 

Các kho nhà nước lân hồi bán ra. 

Thất mùa lan rộng gần xa, 

Chung quanh nước Giếp người ta cơ hàn. 
° Cho nên biên giới đạp càn, 

Đến đây mua lúa nuôi ăn qua ngày. 

2 Mạnh-đạt: Manasse, con đầu lòng của Dư-tiệp. 
b Ấm-liêm: Ephraim con thứ của Dư-tiệp. 


181 


2805 


2810 


2815 


2820 


2825 


Đoạn XLII 
ТНАТ МОА РАІ МАМ 
CÂU THỰC GIÉP-TÔ 


' Nghe đồn nước Giếp trước đây, 

Lập kho trữ gạo lúc 74/ bán ra. 

Gia-cước gọi đám con nhà: 

“Sao bây chậm chạp, người ta rân rân, 2830 
Ê Mau mau sắp xếp lên đàng, 

Đến nơi đong lúa độ thân cơn nghèo. 

3 Đề phòng đường xá cheo leo, 

AWấ#là cần thận vượt đèo qua truông.” 

*Biển-mân ở lại sớm hôm, 2835 
Cha già hủ hỉ, trông nom cửa nhà. 

3 Ganh năm còn rộn tiếng gà, 

Mười anh bao bị xông pha đường dài. 

Š Người ta nườm nượp cả ngày, 

Lạc đà, lừa, ngựa, miên này xứ kia. 2840 
Giếp-tô bốn hướng đổ vê, 

Phải qua tế tướng định bề xuất kho. 

Bầy con Gia-cước bước vô, 

Vái chào lễ phép, đứng chờ đến phiên. 


182 


” Dư-tiệp nhìn thấy biết liền, 2845 
Nhưng làm mặt lạ, điểm nhiên hỏi rằng: 

“Сас người gốc gác hà phang”?” 

“Chúng tôi tất cả Trà-nam quê nhà. 

Thất mùa, đói khát xót xa, 

Đến đây mua lúa đỡ qua vạ trời." 2850 
® Dư-tiệp nhớ lại ấu thời, 

Chiêm bao đã ứng nên người gắt gao. 

Anh em chẳng biết đằng nào, 

° Mà quan bắt bẻ, gán vào thám quân. 

Dụng mưu quan sát kinh thành, 2855 
Địa hình, địa vật, trại canh, dân phòng. 

10 Но гёпо: “Ват Іау chúa công, 

Cốt đi mua lúa, ngoài không hai lòng. 

!! Làm ăn lương thiện nghề nông, 

Anh em lớn nhỏ vốn đồng một cha...” 2860 
!2 Quan rằng: “Đừng có van ca, 

Các ngươi một lũ dò la tình hình.” 

3 “Thật oan cho kẻ cùng đỉnh, 

Chúng tôi thành thật cúi xin trình bày. 

Anh em tất cả mười hai, 2865 
Một người mất tích trong ngày còn thơ. 

Một em út nhỏ bây giờ, 

Ở nhà hôm sớm giúp lo cha già." 

!4 Quan rằng: “Càng nói càng ngoa, 

Chứng minh điều ãy thì ta dinh ràng, 2870 
? Hà phang: hà phương, tức phương nào? (Chú 
thích của Nước Mặn) 


183 


'8 Cho người dẫn đứa út sang, 
Các ngươi ở lại phải giam vào tù. 
1 Đến khi biết rõ thực hư..." 

Dứt lời hạ /⁄tôa cư ba ngày. 


18 Mười người cảm thấy đắng cay, 

Tại sa0 quan quá nặng tay với mình. 
Người ta mua lúa kình kình, 

Không bị hạch hỏi, bị tình nghỉ chỉ. 

Ba ngày mở ngục dZ? di, 

Hầu quan Tế tướng, hồn phi phách rời. 
Thông ngôn chuyển ngữ, hạ lời: 

!9 “Quan trên ra /#⁄ một người câu lưu. 
Chín người trở lại gia cư, 

Chở về lúa gạo dự trù cơn nguy, 

“ Chuyến sau em út cùng đi 

Thì quan xác nhận thị phi đủ rồi. 

Nếu mà có sự lôi thôi, 

Dĩ nhiên cái chết các người phải mang." 
Anh em đều nhận /z⁄ quan, 

“! Xong rồi, họ lại phàn nàn với nhau. 
Tại mình mặt ngựa đầu trâu, 

Bất nhân, tàn bạo, gây sầu cho cha. 
Em mình bắt bán người ta, 

Mặc dâu nó khóc, kêu la hết lời. 

Mà ta một mực vui cười, 

Ác thì quả báo, tay Trời công minh. 


184 


2875 


2880 


2885 


2890 


2895 


22 Вёу giờ có tiếng Lữ-bình: 
“Trước đây tôi bảo chớ hành tội em. 


Thế mà các chú ngang nhiên, 

Hiện nay nợ máu phải đền, trách ai.” 
“3 Họ dùng thổ ngữ ở đây, 

Nào ngờ Tể tướng để tai từ đâu. 
“Tâm thần xúc động xôn хао, 

Cố câm giọt lệ, giây lâu /z⁄ rằng: 

“ “Một người giữ lại làm bằng” 
$/-тёпа bị trói дет сат phía sau. 
¿£n/:: “Đem bao đổ lúa vào, 

Bạc tiền giấu kín trong bao mỗi người." 
Quân gia tuân /ê⁄ hẳn hòi, 

Còn thêm lương thực lại dồi dào hơn. 


“5 Anh em bái tạ lên đường, 

Xót xa như chở đau buồn về đâu! 

2! Dọc đàng, dừng bước giải lao, 

Một người lấy lúa, mở bao thấy tiên. 
28 Làm cho ai nấy ngạc nhiên, 

Càng thêm bối rối, càng thêm bồi hồi. 
Cúi đầu không biết tay Trời, 

Rồi đây đưa đẩy cuộc đời ra sao. 


* Cha già mòn mỏi ra vào, 
Thấy con về tới, người nào cũng lo. 
3 Đầu đuôi, thuật lại căn do: 


185 


2900 


2905 


2910 


2915 


2920 


Chuyến đi gặp lắm cam go buồn phiên. 
Quan trên nghi ky điệp viên, 

Tội tù, dằn vặt, không yên trí lòng. 

31 Rằng mình lương thiện nghề nông, 
3“Mười hai tất cả, con chung một nhà. 
Một người ở với cha già, 

Một người biệt tích, kể ra rõ ràng. 

33 “Không tin, quan bắt làm bằng, 

Một thì nhốt lại, chín mang lúa vê. 

3! Chuyến sau em út theo kê, 

Cho quan thấy mặt dễ bề tin nhau. 

Kẻ giam được thả ra mau, 

Các người cũng được ra vào làm ăn. 

% Hôm sau đổ lúa ra sân, 

Xô bao thấy bạc, phân vân ngại ngùng. 
5% Cha già: “Bây quá lung tung, 

Mất con ta hết: 57-/722/ø bị cầm. 

Dư-tiệp biệt tích lâu năm, 

Bây giờ muốn Z## Biển-mân khỏi nhà. 
Rủi ro đổ trút đầu già, 

Chúng con chớ trách sao cha phiền hài” 
3“Lữ-bình quả quyết: "Thưa cha, 
Biền-mân con lãnh, nếu mà có chỉ, 

Con con hai đứa đang thì, 

Xin cha giết quách chúng đi đên bồi.” 
58 Cha già: “Ta /⁄ý quyết rồi, 
Không hề con út được rời khỏi đây. 
Dư-tiệp số nó không may, 


186 


2925 


2930 


2935 


2940 


2945 


Biền-mân sống sót, nếu mai thể nào ... 2950 
Thì cha chết với âu sâu, 
Tủi thân z4/ đã bạc đầu chưa yên!” 


187 


Đoạn XLIII 
HUYNH DÊ CÅU LUONG 
BIÉN-MÂN CHUNG BUÓC 


! Thất mùa lan rộng khắp miền, 

Mưa sa nắng đổ, đảo điên cuộc đời. 

ˆ Bữa cơm, bữa cháo cầm hơi, 

Bao nhiêu lúa gạo cũng trôi phương nào. 
Gia-cước: “... Cơn đói lên cao, 

Rán qua nước Giếp để cầu của ăn.” 

3 Dư-đạc: “Thà đói cho cam, 

Không đem em út cũng bằng bỏ thây. 
“Nếu cha cho nó nhập bây, 

Qua đó chuyến 72у, тау cứu 67-/ông. 
° Bằng không qua đó uống công, 

Vì quan xứ Giếp khó lòng xảo ngôn.” 

6 Cha già: “Rắc rối nào hơn, 

Can chỉ phải nói bây còn một em?” 

7 “Thưa cha, khó giấu quan trên, 

Hỏi tra, hăm dọa còn thêm giam cầm. 
Mình ngay nói hết ngọn nhành, 

Ai dë quan day Zấïsang diện trình.” 


188 


2955 


2960 


2965 


2970 


8 Dư-đạc: “Cha cứ linh xinh, 

Chắc là đám trẻ tổn sinh mang rôi! 

З Вау giờ con quyết một lời, 

Con lãnh em út khứ hồi bình an. 

Nếu như bất trắc giữa đàng, 

Con xin chịu tội, gian nan suốt đời. 

10 Phải chỉ cha chẳng lần hồi, 

Chúng con qua lại tháng rồi mấy phen.” 
!! “Thôi bây đừng kéo dài thêm, 

Tình hình cấp bách, đi liên mới xong. 
Dem theo sån vật thơm ngon, 

Nhũ hương, hổ phách, mật ong làm quà. 
12 Bac tiền đem gấp đôi, ba, 

Phòng khi chuyến trước người ta tính lâm. 
3 nấtheo em út Biển-mân, 


14 Nguyên xin Thượng đế trên đàng vận lương. 


Anh em chúng nó vuông tròn, 

Già ny ô lại cô đơn sớm chiêu!” 

!5 Đồng xanh nắng cháy tiêu điều, 
Chuyến đi hy vọng được nhiều cái hên. 
!° Đến nơi ra mắt quan trên, 

Ngài liền nhận thấy mặt em út mình. 
Cố dẳn xúc động tâm tình, 

Anh em thuật lại tình hình gia trang. 
Quản gia, quan gọi dặn rằng: 

“Hãy mời lớn nhỏ, một đoàn vào trong. 


189 


2975 


2980 


2985 


2990 


2995 


Thức ăn, nấu những món ngon, 

Trưa nay họ sẽ dùng cơm nhà mình.” 

'” Quản gia chu đáo thi hành, 

'8 Anh em sợ hãi, riêng bàn với nhau: 
“Chắc là tiền nhét trong bao, 

Biết đâu chước quỷ để hâu hại ta.” 

!9 Họ ra cửa gặp quản gia, 

20 Phân trân: “Tiền lúa “ về nhà mới hay. 
“ˆ Người nào cất giấu vào đây, 


Chúng tôi sòng phẳng, chuyến này mang theo.' 


“3 “Quí ông chớ ngại chỉ nhiều, 


Câu Trời phù hộ mọi điều bình yên. 
Chuyến rồi đã trả đủ tiền, 

Xin đừng để bụng, kẻo phiền lo âu." 
Š/-/nông được thà, hợp nhau, 

“Đoạn mời tất cả đi vào tư dinh. 
Những người giúp việc tận tình, 

Mấy khay trầu hảo, mấy bình trà thơm. 
Bưng mời quí khách nhậm dùng, 

Mọi điều gì khác họ cùng giúp lo. 

“ Anh em sửa soạn món đồ, 

Đem làm quà tặng, ngồi chờ quan trên. 
“5 Đến trưa quan trổ về dinh, 

Mọi người có mặt đứng lên bái chào. 
Lựa lời tốt đẹp mấy câu, 

Øâng lên lễ vật, đổi trao lời lành.. 


190 


3000 


3005 


3010 


3015 


3020 


“ Quan trên đáp lễ hỏi thăm: 

“Cụ già, thân phụ các anh thế nào?” 
Rằng: “Người tuy tuổi đã cao, 

Nhờ Trời, sức khỏe dồi dào khang ninh.” 
* Biển-mânÊ em út, quan nhìn: 

“Em này chuyến trước đã trình phải chăng? 
Câu Trời em được bình an...” 

30 Bỗng quan xúc động vội vàng vào trong. 
Hai hàng nước mắt ròng ròng, 

Quá thương em ruột, tủi lòng cách phân! 
Một hồi cố gắng lệ ngăn, 

3! Buóc ra bình tĩnh: gọi làm bữa ăn. 
Quản gia xếp đặt hai hàng, 

Một bên người Giếp, một bàn anh em. 
32 Quan trên cũng một bàn riêng, 

Xong rồi, mời lại yến diên vui /⁄2ø. 

*3 Ngồi theo thứ tự niên canh, 

Anh em ngớ ngần, bao lần ngạc nhiên. 
3“Họ ngồi trước mặt quan trên, 

Món ngon quan day sót riêng chia phân. 
/Zflà mâm của Віёп-тап, 

Thức ăn quan sớt gấp năm mọi người. 
Bữa ăn ai nấy vui cười, 

Rượu ngon sao lãng trò đời đổi thay. 


3025 


3030 


3035 


3040 


3045 


a Biên-mân (Benjamin) là em Dv-tiêp (Joseph) con môt mẹ, La- 


cuong (Rachel) chi sinh có hai ngwòi. 


191 


Đoạn XLIV 
TỐC HÀNH ТЕУ МА 
ХЕТ ВАТ ВІЁМ-МАМ 


! Kinh thành vừa sạch sương mai, 

Quan kêu thân tín tra tay việc làm: 

“Mỗi bao đong lúa đây tràn, 

Bạc tiền gói lại kỹ càng nhét vô. 3050 
ˆThêm bao em út món đồ, 

Là đem chén bạc quan to quen dùng.” 

3 Thi hành công việc đã xong, 

Quan cho tất cả lên đường về quê. 

*Một ngày chuyên chở nặng nề, 3055 
Đằng sau vó ngựa gân kề đuổi theo. 

° Một người chăn lại cả kêu: 

“ác anh bội nghĩa, làm điêu vô nhân. 

ê Chén bac quí giá của quan, 

Thừa cơ ăn cắp phải hoàn lại mau.” 3060 
“ Họ rằng: “0an ức làm sao, 

Ơn quan trọng hậu lẽ nào x4/ral 

® Chúng tôi tiền bạc thật thà, 

Trước sau thanh toán, quản gia biết rành. 


192 


Làm sao có sự chẳng lành, 

Lòng nào ăn cắp bạc vàng nhà quan. 
*Yêu cầu lục soát công bằng, 

Ai là thủ phạm, xin phân thây liền.” 

'9 “Đó là tùy ý anh em, 

Gặp ai ăn cắp, bắt đem tôi đòi. 

Vô can thì thả đi xuôi...” 

' Các bao lớn nhỏ tức thời phanh ри. 
Thế là khám xét từng người, 

'*Tới bao em út thì lòi quả tang, 

!3Tức mình xé áo kêu van, 

Anh em trở lại hầu quan cho tường. 

14 Dư-đạc kéo hết vào trong, 

Sấp mình xuống lạy: “Chúa công xét giùm.' 
!5 Quan rằng: “Dầu có gan hùm, 

Cái tài nnam độn ta còn cao hơn.” 

!8 Dư-đạc: “Bẩm lạy chúa công, 

Vụ Z4 chẳng biết khai thông cách nào. 
Chỉ còn có một Trời cao, 

Xin Người giải tỏa trước sau rõ ràng. 
Tình ngay mà cái lý gian, 

Chúng tôi tất cả xin làm tôi quan." 

17 “Các nguði là ké vô can, 

Tôi ai nãy chiu, công bàng là hay. 

Em út ô lai xứ /⁄2/, 

Các anh tải lúa về ngay xứ mình.” 


193 


} 


3065 


3070 


3075 


3080 


3085 


3090 


18 Du-đac: “Cho tő phân minh?, 
Chúng tôi con môt gia dình bãt phân. 
1 Truóc đây tớ nói Biên-mân, 

Là người em út phải gân bên cha. 

“ Quan đòi phải Z# nó qua, 

Cha già không muốn nó ra khỏi nhà. 
21 Bao lần năn nỉ thiết tha, 

Mỗi lần như vậy, cha già đớn đau. 

22 Nhưng mà nạn đói quá lâu, 


23 Quan: guyên sinh tù, “° cha: sầu tử sinh. 


“ Giằng co, cơn đói hoành hành, 

Sợ bây con trẻ bỏ mình vì ail 

“® Tớ bèn bảo lãnh chuyến //â/ 

°! Cha già đứt ruột buông tay cho rồi. 
“® Ra đi luống những bôi hồi, 

“3 Bây giờ như vậy, ôi Trời thấu chăng! 
30 Gong kém ai dà mó toang, 

Để em út kẹt khó khăn thế này! 

31 Thà rằng tớ chết ở đây, 

Xin cho nó trở về tay cha già. 

3ˆ Hơn là tớ trở về nhà, 

Mà không có nó, nhìn cha xuống mồ. 
Trò đời là cái hư vô, 

Cũng vì ích kỷ làm nhơ tình người. 

33 Ngay gian xin có mấy lời, 

Tớ vì chữ hiếu, mong Trời chứng minh.” 


3095 


3100 


3105 


3110 


3115 


2 Từ câu 18 đến câu 34, tác già diễn tả theo tâm trạng người Á 


đông - Một dung hòa Kinh thánh và dân tộc Việt. 


194 


Đoạn XLV 
DƯ-TIỆP HÀI DANH 
TRÀ-WAM HÍ TÍN 


! Nghe qua, rúng động tâm tình, 

Quan xua tả hữu của mình ra sân. 

ˆThen cài, cửa đóng, vách ngăn, 

Nhưng người khóc lớn, kinh thành xôn xao. 3120 
Апһ ет Кїпһ пдас пһїп пһап, 

3 Quan còn tấm tức, nghẹn ngào thốt lên: 

“Dư-tiệp chính thật tên em, 

Nghe cha còn sống, vui niêm nào hơn!” 

Anh em bỡ ngổ, loạn tròng, 3125 
Ấy người xương thịt hay lồng chiêm bao. 

* Người bèn lên tiếng ngọt ngào: 

“Anh em đừng ngại, bước vào câm tay. 

Tôi là Dư-tiệp còn đây, 

Các anh bắt bán một ngày năm xưa. 3130 
` Bình tâm đừng có nghỉ ngờ, 

Đó là định mạng, thiên cơ an bài. 

Khiến tôi đến trước xứ øâJ, 

Роп đường bảo vệ tương lai giống nòi. 


195 


Š Gơ hàn không phải vây thôi, 
Còn nhiều năm nữa, tai trời khổ hơn. 
” Biết rằng mưu sự tại 7â, 


Nhưng trong phân mục mới đơm tốt cành. 


® Nếu tôi không bị hi sanh, 
Làm sao rày được nổi danh xứ người. 
Pha-rao trên hết, dưới tôi, 


Chức thời tế tướng, thời phó vương. 


* Các anh cấp tốc hồi hương, 

Trình cho cha biết tôi đương chú quyền. 
Một tay nắm các mối giêng, 

Toàn dân no ấm, khắp miền yên vui. 

'° Mời cha di tản tạm thời, 

Vì cơn đói khổ cần còi còn lâu. 
Diên-san” vùng đất tươi màu, 


Dành cho thân phụ không đâu sánh bằng. 


1! Chăn nuôi, trồng tỉa dễ dàng, 

Cả con, cháu, chắt vững vàng sinh cư. 
'° Anh em thấy rõ thực hư, 

Quyền hành tôi có thật như thế nào. 

3 Nói cho cha biết trước sau, 

Mong người chấp thuận, tôi câu ơn trên. 
'* Nói xong, Dư-tiệp ôm em, 

Biền-mân âu yếm, ưu phiền đã tan. 


3135 


3140 


3145 


3150 


3155 


a Diên-san: La ngữ Gessen, vùng đất phì nhiêu nhất ở Ê-giếp-tô. 


196 


!5 Đồng thời xiết chặt các anh, 

Vui buồn kể lại bao năm xa lìa. 

16 Kinh thành náo động vấn đề: 

Anh em tế tướng hội về gặp nhau. 
Triểu đình cả đến Pha-rao, 

Lấy làm hoan hỉ, lâm trào đề ra: 

17 «Тгапт nghe Tế tướng quê nhà, 
Anh em vừa đến quả là rồng mây. 
Đình thần cũng được vui lây, 

Trẫm xin góp ý việc ø2/ với khanh, 
Cho đoàn xe đến Trà-nam, 

'8 Đón mời thân phụ tiến апд тїёп ду. 
1 Nào là sản vật gia tài, 

Nào là bửu quyến, các bây chăn nuôi. 
20 vë dày vui sóng thành thoi, 

Тгат ban đất tốt dựng đời ấm no. 
Nhờ khanh giúp nước Giếp-tô, 

Lòng ưu ái trẫm đền bù ơn khanh.” 
2 Ÿ theo vương lệnh thực hành, 

Quan trên cung cấp áo quần anh em. 
“ˆ Dồi dào lương phạn bạc tiền, 


Tặng thêm lừa, ngựa, chở chuyên cần dùng. 


“3 Cho đoàn hộ tống canh phòng, 
Cùng là phẩm vật biéu dáng cha già. 
%4 Khởi hành vừa bặt tiếng gà, 

Quan khuyên hết thảy ôn hòa với nhau. 


197 


3160 


3165 


3170 


3175 


3180 


* 


“ Lúc buồn dầu lẹ cũng lâu, 

Khi vui dầu chậm cũng mau hơn thường. 
“5 Cha già mừng đón các con, 

Nghe tin Dư-tiệp hãy còn sống an, 

Làm quan đất Giếp song toàn, 

Đá lừng diệt đói, phục hoàn ấm no. 

Vừa nghe Gia-cước ngẩn ngơ, 

Nửa hư nửa thực, giấc mơ bàng hoàng. 
2! Các con gỡ mối băn khoăn, 

Lại thêm lừa, ngựa, rần rần kéo sang. 
Tưng bừng không khí hân hoan, 

Cha già cảm thấy tâm thân hứng lên: 

“8 “Muôn vàn cám đội ơn trên, 

Dư-tiệp còn sống bình yên ở đời. 

Quyết đi đến gặp con tôi, 

Nhìn cho thấy mặt trước hồi lâm chung.” 


198 


3185 


3190 


3195 


3200 


Đoạn XLVI 
GIA ĐÌNH DI TẮM 
DANH SÁCH CHÍNH TÔW@ 


! Chiên cừu tài sản ngoài trong, 

Trại lều thu gọn đã xong vài ngày. 
Gia-cước bảo các con trai, 

Biếc-sâm tựu lại lập đài hiến Z2 
Cùng nhau tế Chúa cửu trùng, 

Là ngôi Thượng đế tổ tông kính thờ. 

ˆ Ban đêm trong một giấc mơ, 

Trời kêu Gia-cước dặn dò khuyên rắn. 
3 “Đây là Trời của /#2-2/, 

Trời nhà l-giác quyền năng muôn đời. 
“Hãy đi nước Giếp kịp thời, 

Không nên lo ngại có Trời theo luôn, 
Sẽ nên dân tộc rất đông, 

Sinh cơ lập nghiệp, bảo tồn tương lai. 
Sau Trời ZZ/trở về đây, 

Dư-tiệp vuốt mắt ngươi ngày lâm chung.” 


3205 


3210 


3215 


a Bản Canada 2000 ghi chỗ này và hai chỗ tiếp theo là Bá-lâm, 
bản này sửa lại là Ra-ham cho đồng bộ để độc giả khỏi lúng 


túng (Chú thích điều chỉnh của Tủ sách Nước Mặn). 


199 


° Hôm sau vào lúc rạng đông, 

 Gia-cước tất cả cháu con họ hàng, 

Lên xe vua đã gửi sang, 

” Đem theo sản nghiệp thẳng đàng Giếp-tô. 3220 
8 Bao năm gầy dựng cơ đồ, 

Trà-nam đất hứa, bây giờ tản cư. 

° Làm ăn phát đạt có dư, 

ác con Gia-cước kể như sang giàu. 

10 Tôi trai, tớ gái ra vào, 3225 
Chăn nuôi tăng số, hoa màu thêm tươi. 

' Các con ai cũng lập đời, 

Vợ con sung túc, chỗ nơi thanh nhàn. 

!ˆ Mấy năm gặp nạn, cơ hàn, 

Buồn trông sự sản mười phần còn ba. 3230 
13 Ơn Trời đúng lúc mổ ra, 

Cánh tay Dư-tiệp cả nhà đỡ nâng. 

4 Đoàn người rời bỏ Trà-nam, 

Chính tông Gia-cước theo danh sách 74 

'5 Lệ-anh sinh sáu con trai, 3235 
"е Вау giờ thê tử '” không ngoài ba mươi. 

18 Diên-phan hầu thiếp ' hai người, 

“ Bây giờ thê tử ” kế mười sáu tên. 

“ˆ La-cương hai gã trai hiền, 

Dư-tiệp sinh trước và Biển-mân sau. 3240 


200 


“3 Bây giờ thê tử đếm đầu, 

“Là mười bốn mạng anh hào xứng danh. 
“ Trà-liên hâu thiếp, hai chàng, 

Bây giờ thê tử một đàn bảy tôn. 

2 Công chung con cháu, dâu hiên, 

2 Båy mudi tãt cå sang miên Gi&p-tô. 

Số này Dư-tiệp kể vô, 

Thật người đã ở trào đô thuở giờ. 

Ngoài ra không kể gia nô 


Những người giúp việc, nông bô chăn bây. 


Đoàn người đông đảo gái trai, 
Diên-san vừa đến, ngừng đây cặm lều. 
“®Dư-đạc đi trước vê triều, 

Báo cho Dư-tiệp mọi điều thể nao. 

* Dư-tiệp mặc áo đại trào, 

Ngồi xe tứ mã, quân hầu hai bên. 

Trải qua làng mạc, điền viên, 

Diên-san ngừng lại, người bèn đi chân. 
Anh em, con cháu chào /7⁄7ø, 

Người vào trong trại, phụ thân đang chờ. 
Ôm cha già, tóc bạc pho, 

Từ ngày ly biệt đến giờ bao năm. 

Nhớ nhau phụ tử tình thâm, 

Gặp nhau, nước mắt đã dâm dề tuôn. 


201 


3245 


3250 


3255 


3260 


30 Cha già cất tiếng run run: 

“Thấy con còn sống cha mừng xiết bao. 
Bây giờ có chết chẳng sao, 

Đội ơn Thượng đế đã lau lệ già.” 


* 


3! Dư-tiệp đề nghị đưa ra: 


“Tôi về triều trước, trình qua thánh hoàng. 


Gia đình tất cả đã sang, 

32 Có nghê căn bản là chăn nuôi bây. 
Đá lùa súc vật đến đây, 

Xin vua cư ngụ vùng này phì nhiêu. 

33 Khi vào bệ kiến vương triều, 

Anh em, thân phụ nhớ điêu bàn đây, 

Tâu lên hoàng đế được hay, 

Dĩ nhiên mình được lâu dài Diên-san. 
3“Vì người Ê-giếp kiêu căng, 

Có lòng kỳ thị nghề chăn chiên bò." 


202 


3265 


3270 


3275 


3280 


Đoạn XLYVII 
BÉ KIÉN PHA-RA0 
KINH TÀI CÅI THIÊN 


' Bệ tiền văn võ tung hô: 

“Pha-rao vạn tuế, Giếp-†ô đại cường.” 

Bá quan từ các địa phương, 

Theo phiên ngự duyệt nông thương tình hình. 

Sau thì Tế tướng tấu trình: 3285 
“Anh em, thân phụ, gia đình đã sang. 

Hiện thời tạm trú Diên-san, 

2 Năm người đại diện còn đang đứng ngoài.” 

Pha-rao ra /⁄ cho đòi, 

Bước vào triều bái, năm người quì tàu: 3290 
3“Tệ thân, dòng dõi từ lâu, 

Sống nghề chăn vật, mưu câu miếng ăn. 

Nhiều đời ở xứ Trà-nam, 

Ngày nay nạn đói, cư dân phải dời. 

* Nhờ ơn bệ hạ biển khi, 3295 
Cho thân tá túc miền ngoài Diên-san." 

° Day qua Tể tướng, vua rằng: 

“Anh em ruột thịt của khanh tô bày, 


203 


® Nắm quyền định đoạt trong tay, 

Vậy khanh tùy tiện an bài cho xong. 
Diên-san hoặc một cánh đồng, 

Cỏ xanh tươi tốt để dùng chăn nuôi. 
Lựa trong dòng họ mấy người, 

Đảm đang gia súc, tài bồi ngựa voi. 

Về đây giúp trấm trông coi, 

Những đoàn cầm thú nhiều nơi kinh thành.” 
7 Tiếp theo, T tướng đỡ nâng, 

Cha già lân bước đến gần Pha-rao. 

Cúi đầu chúc thọ ngôi cao; 

Phước dư đông hải, lộc giàu nam san. 
8 Vua rằng: “Tuổi lão bao lăm ?” 

* Trăm ba mươi tuổi không bằng tổ tiên. 
Bởi đời lưu lạc truân chuyên, 

Mong ơn bệ hạ giúp yên tuổi già.” 

!° Xong rồi bái tạ lui ra, 

Trống châu rộn rã, triều ca buông màn. 
! Dự-tiệp thừa //z⁄ vua ban, 

Chọn vùng đất tốt làm phần thổ cư. 

2 Anh em ruộng đất cấp dư, 


Tùy người, tùy nghiệp, mục, ngư, canh, tiêu. 


Giống lành gặp đất phì nhiêu, 

Một dân tộc lớn đang kiểu ngụ đây. 

"8 Nói qua chính sách kinh tài, 

Của quan Tế tướng trong ngày gian nan. 


204 


3300 


3305 


3310 


3315 


3320 


Giếp-tô cho đến Trà-nam, 

Muôn dân lâm nạn cơ hàn âu lo. 

14 Trước kia vàng bạc xuất kho, 

Thu mua lúa gạo dự trù nhiều năm. 
Đến khi nắng hạn hoành hành, 

Trăm dân lân lượt bạc vàng xuất ra, 

Để mua lúa gạo hoàng gia, 

Cháo cơm đắp đổi chờ qua tháng ngày, 
5 Nhưng mà nạn đói dằng dai, 

Lân hồi vàng bạc dân cày tiêu ma. 

Kéo nhau rần rộ kêu ca, 

16 Báy gió Tế tướng /⁄⁄ ra thể này. 
“Hãy đem súc vật đến đây, 

Thay tiền đổi gạo chờ ngày có mưa.” 
!Trăm dân đổi hết bò lừa, 

Nhưng thời hạn hán cũng chưa dứt nào. 
!8 Họ bèn tập hợp kéo nhau, 

Đến xin Tế tướng làm sao phân giùm. 
Cuộc đời họ quá khốn cùng, 

Bạc tiền, súc vật cạn sòng, phúi tay. 

!9 Thë mà cái đói còn hoài, 

Lế nào chờ chết mong ngài liệu cho. 
Dân nghe Tể tướng phân phô: 

“Ai còn ruộng đất bây giờ khai ra, 

20 Thay tiền đong lúa về nhà." 

Trăm dân hưởng ứng, dàn dà dem giao. 


205 


3325 


3330 


3335 


3340 


3345 


3350 


Thế là trong một năm sau, 

21 pát dai toàn quốc đã vào tay vua. 
“ˆ Ruộng vườn su sãi thì chừa, 

Vì phần vua cấp để lo cúng thần. 

“3 Tế tướng phố cáo trăm dân: 

“Từ nay ruộng đất về phân Pha-rao. 
Mỗi người phải góp công lao, 

Đất vua chia lại, đồng bào tùy gia. 
Súc vật, tiên bạc phát ra, 

Kể cả lúa giống mỗi nhà phải siêng. 
24 Hợp công dẫn thủy nhập điền, 
Làm mùa, hoa lợi vương quyền định phân. 
“ Nhà vua ăn một phần năm, 

Bốn phần còn lại về phân nông gia. 
Để lo con, vợ, cửa nhà, 


Phục hồi sự nghiệp, quốc gia thạnh cường. 


“5 Kể ra cải cách canh nông, 

Đã thành luật lệ phổ thông đến giờ. 

Thi hành khắp đất Giếp-tô, 

Bảo tồn vương nghiệp, ấm no dân cày. 
“” Từ khi lập nghiệp ở đây, 

Cháu con Gia-cước mỗi ngày thêm đông. 
Trước nhờ Dư-tiệp lương nông, 

Sau nhờ chủng tộc đồng lòng làm ăn. 
Một vùng hoang địa Diên-san, 

Mấy năm sau đó mùa màng xanh tươi. 


206 


3355 


3360 


3365 


3370 


3375 


“8 Cha già gần đất xa trời, 

Trăm bốn bảy tuổi bèn đòi các con. 

Gọi Dư-tiệp đến bên giường, 

* Cho người căn dặn lo lường việc riêng. 3380 
Dư-tiệp đến gặp phụ hiền, 

Cha già chỗi dậy nỗi niềm thốt ra: 

Về đây mười bảy năm qua, 

Nhờ con giúp đỡ cửa nhà anh em. 

#9 Khi cha về với tổ tiên, 3385 
Xin đừng mai táng tại miền Giếp đây. 

3Í Hãy thề chắc chắn việc /ây, 

Thi hài cha được chôn ngay quê nhà. ˆ 

Dư-tiệp thể với cha già, 

Chúng con thỏa mãn tang ma hẳn hòi. 3390 


207 


Đoạn XLVIII 
ẤM-LIÊM, MANH-ĐẠT 
ÔNG MỘI CHÚC LÀNH 


' Được tin cha đã yếu rồi, 

Dư-tiệp đến viếng đồng thời hai con. 

Ấm-liêm, Mạnh-đạt theo chân 

Để thăm ông nội nhờ ơn chúc lành. 

ˆ Cha già gượng dậy nói rằng: 3395 
3“L-gia thuở ấy, có lần hiện ra. 

Thượng đế phán bảo với cha: 

* Sẽ cho miêu duệ tăng gia phú cường. 

Trà-nam hãy chọn quê hương, 

Trời ban đất ấy miên trường cho ta. 3400 
3 Hai thằng cháu nội của cha, 

Sinh tại nước Giếp kể là tộc cha. 

Cũng như Dư-đạc, Yết-kha, 

® Về sau em chúng kể là tộc con. 

” Xưa kia đang lúc giữa đường, 3405 
Mẹ con đã chết, cha chôn bên lễ. 


208 


Bảo-liêm” trực chỉ nẻo về, 

Nhắc con chớ khá quên quê hương nhà. 

Š Con con, cháu nội của cha, 

Hãy đưa nó đến gần ta chúc lành. 

* Ấm-liêm, Mạnh-đạt đứng gần, 

'® Người rờ hai trẻ tay lân ôm hôn. 

Khong khen Thượng đế ban ơn, 

' Gặp con, lại được gặp luôn cháu mình.” 
'2 Dư-tiệp cảm động lặng thỉnh, 

Cha con quì lạy thấm tình thiết tha. 


'3 Ấm-liêm bên trái cha già, 
Mạnh-đạt bên hữu nõn nà cả hai. 
14 Giăng ra Gia-cước tréo tay, 
Ấm-liêm tay mặt thế này là anh. 

'° Người cầu Thượng đế /-/2/m, 
Là Chúa I-giác thành tâm kính thờ. 
'8 Giúp tôi từ bé đến giờ, 

Chư thân hãy độ trẻ thơ 7⁄2 hiền. 
Nối danh tôi với tổ tiên, 

Chúng câu Thượng đế bình yên một đời. 
Giúp chúng lớn mạnh khắp nơi, 
Giúp cho xứ sở giống nòi tăng gia. 


3410 


3415 


3420 


3425 


a Båo-liêm: Bethlehem. Mộ La-cương (Rachel) mẹ ruột Dư-tiệp 


(Joseph) chôn bên lề đường cái vào thành phố này. 


209 


! Dư-tiệp bèn đổi tay cha, 

!8 Rằng đây em nó kia là thằng anh. 
19 Cha già không chịu nói rằng: 

Đứa này mới thật trở thành dân đông. 
Là em nhưng nó lớn hơn, 


“° Rồi người chúc phước cho dòng Âm-liêm. 


Thế là người lập đứa em, 

Ơn lành phước hậu đứng trên anh mình. 
“ Nắm tay Dư-tiệp người nhìn: 

Con ôi cha đến giờ sinh thì rồi. 

Câu Trời phù hộ đang thời, 

Và sau đất tổ rạng ngời chung. 

“ˆ Tặng con phần đất trổi hơn, 

Anh em tất cả, là vùng ngày xưa, 

Cha dùng tiền bạc để mua, 

Cũng dùng cung kiếm tranh đua miền øâ⁄, 
Tiến lên đoạt lấy trong tay, 

Hà-môn chúng tộc đến ngày diệt vong, 


210 


3430 


3435 


3440 


3445 


Đoạn XLIX 
GIA-CUÓC DY NGÔN 
РЕМ САО QUA KP 


Rồi người tập hợp các con, 

Đến nghe tiên báo néo đường vị lai. 

ˆ Bây con Gia-cước nghe đây, 

Yết-linh thân phụ trình bày dự ngôn. 3450 
3Lữ-bình anh cả các con, 

Trổi về may mắn lại hơn uy quyền. 

*Ví như dòng nước tràn lên, 

Nhưng không phát triển, căn nguyên đau buồn. 

Cà gan chà đạp gia phong, 3455 
Có danh vang dội mà không được gì! 


3 S/-móng, Lë-vi vó nghi, 

Làm thì bạo ngược, sống thì mưu mô. 

5 Không theo đường lối thuở giờ, 

Mà cha thành kính phụng thờ Chúa trên. 3460 
” Làm nho danh dy tô tiên, 

Gây thù chuốc oán, đảo điên cuộc đời. 


211 


Bị nhiều phân tán rã rời, 


Các dân nguyền rủa, hưng thời chóng tan. 


8 Về phần Dư-đạc nổi danh, 

Anh em ái mộ, lời lành tán dương. 

* Kẻ thù khiếp phục, khôn đương, 

Sức dường sư tử, mạnh dường kim nguu. 
Anh hùng cái thế, cửu như, 

'° Muôn đời phủ việt phất cờ đại vương. 
Đến khi một Đấng phi thường, 

Về trong thiên hạ, bốn phương đợi chờ. 
'! Tuyệt vời như một bài thơ, 

Như đồng lúa chín vàng mơ khắp trời. 
12 Dưỡng nuôi, tế độ loài người, 

Là nguồn ơn phước đời đời kính tin. 


3 Da-buông mạch máu hồi sinh, 

Con thuyền hàng hải hành trình đó đây. 
Dựng đời với cánh tay gầy, 

Bạc vàng chất lại, đông tây hãi hùng. 

14 Yết-kha nằm nghỉ giữa đồng, 

5 Đợi mùa ngũ cốc lên bông tràn trê. 
Kiên tâm chuyên chở nặng nề, 

Nuôi đời no ấm không hề buôn vui. 

'8 Cd-đằng luật lệ cho đời, 

Khẩu xà tâm phật cắn người hiểm nguy. 


212 


3465 


3470 


3475 


3480 


3485 


!'Rườm rà ngôn ngữ, văn thi, 

Biết đem lý luận đỡ khi lạc đường. 

'8 Nguyện Trời gặp lúc tang thương, 
Vững vàng tin tưởng, tai ương đỡ đần. 

'9 Về phân Cá†-đại vững vàng, 

Có ma khuấy động, có thần hộ thân. 

“ Ái-xang bánh trái thơm lành, 

Cho hàng vương giả, thứ dân thích dùng. 
“ Niếp-†ăng bây lộc thung dung, 

Khá đem miệng lưỡi bông lông cợt đời. 


2ˆ Về phân Dư-tiệp, соп di! 


Hào hoa phong nhã ? khiến người ghét ghen. 


“Bao vây ném đá, bắn tên, 

Nhờ Trời độ mạng bằng yên sinh tồn. 
“Trời ca0 sa xuống muôn ơn, 

Biển sâu 2ø hiến bao nguồn giàu sang. 
“5 Anh em nhờ đó vững an, 

Đau thương cũng dứt, cơ hàn cũng no. 


2 Biën-màn đen tối ý đồ, 
Mộc-lang gây hấn cõi bờ bốn bên. 
Sinh cư thường cậy cung tên, 

Đi xa đạo nghĩa, bỏ quên cấy cày. 


“8 Bây con tất cả mười hai, 
Được cha tiết lộ tương lai mỗi người. 


213 


3490 


3495 


3500 


3505 


3510 


“ Sau cùng trối lại vài lời: 

“Khi cha nhắm mắt táng nơi quê nhà. 

3 Đất zả/†ổ phụ chúng ta, 

Tậu làm mộ địa đã ba bốn đời. 

31 Ra-ham yên giấc đây rồi, 3515 
S-/2, |-giác đồng thời nghỉ an. 

Lan-bạch rồi tới Lệ-anh, 

Mà cha cũng đã lập tang sau лау..." 

3ˆ Ngập ngừng rán nói tới đây, 

Rồi nằm thiêm thiếp... xuôi tay một đời. 3520 


214 


Đoạn L 
ĐỘNG QUAN @A-CƯỚC 
DƯ-TIỆP QUA DÒ 


' Thấy cha già đã tắt hơi, 

Dư-tiệp vuốt mắt, hôn nơi mặt người. 

Các con than khóc sụt sùi, 

Phát tang con cháu khắp nơi trong vùng. 

Ê Dư-tiệp truyền các chuyên môn, 3525 
Hợp nhau ướp xác, thuốc xông thi hài. 

3 Ướp xông đủ bốn mươi ngày, 

Rồi thì tẫn liệm quan tài mộc hương. 

Giếp-tô, dân được tin buồn. 

Dành hơn hai tháng khóc thương người hiền. 3530 
* Dư-tiệp tâu dưới bệ tiền, 

Hạ thân thân phụ qui thiên trối rằng: 

® Hãy đưa về đất Trà-nam, 

Cho người an nghỉ nằm gần tổ tiên 

Mong ơn hoàng thượng đặc quyên, 3535 
Cho thân lo lắng việc riêng của mình. 

Khi xong trở lại đế kinh 

Hết lòng phục vụ triều đình như xưa.” 


215 


Ê Bấy giờ được /énh nhà vua, 

Dư-tiệp định lễ “tống đưa cha già. 
Giếp dân góp mặt tham gia, 

Có đoàn trưởng lão triều са dự tùng. 
8 Но hàng, thân tộc theo cùng, 
Diên-san vắng bóng, chỉ còn trẻ con. 
*0ó_ quân hộ tống lên đường, 


Đám tang long trọng, địa phương chưa từng. 


!° Tạng đoàn sau đó qua sông, 

Đến nơi mộ địa tế vong bảy ngày. 

! Người dân bản xứ đó đây, 

Tới coi đông đảo, ma chay” khác thường. 
!2 Anh em hoàn tất mọi đường, 

Như lời cha trối '°hết lòng hiếu thân. 
14 Cùng nhau về đất Diên-san, 
Dư-tiệp trở lại việc quan triểu đình. 
! Anh em lo ngại phận mình, 

Cha già đã mất, đệ huynh cũng mờ. 
Dư-tiệp sẽ nhắc tội xưa, 

Đem ra rửa hận, nguy †o phen /24⁄. 
!5 Anh em bèn đến trình bày, 

Xin tha việc ác những ngày còn thơ. 


3540 


3545 


3550 


3555 


3560 


a Ma chay: Người xưa mượn danh từ này để chỉ việc cúng tế 
linh đình theo phong tục người Việt đối với kẻ chết. Thật ra 
đám táng của Gia-cước (Jacob) có thể theo tang lễ long trọng 


của dân Ai-cập xưa. 


216 


'“Nghĩ cha già mới xuống mồ, 

Anh em chém giết, Giếp-tô xâm xì. 
Lạy quan hỉ xả, quên đi, 

Chúng tôi nô lệ đền nghì ơn tha. 

Mấy lời Dư-tiệp nghe qua, 

Người liền kêu trách, lệ òa chứa chan. 
18Anh em lập tức vây quanh, 

Sấp mình xuống lạy, xin làm tôi quan. 
'° Dư-tiệp liền đỡ các anh: 

Đừng làm như vậy, đã đành khó coi. 
“ Lễ nào em cãi ý Trời, 


Thiên hành như thứ”, người đời phải theo. 


21 Các anh chớ sợ hiểm nghèo, 

Phân em cấp dưỡng mọi điều luôn luôn. 
“Ngược xuôi trên biển âm dương), 

Kẻ đi người tới theo đường tử sinh. 
Dư-tiệp sống cảnh thanh bình, 

Nam kha một giấc thấy mình già nua. 
Trăm mốt tuổi thọ có thừa, 

Được nhiều cháu chắt nô đùa bên chân. 
23 Một hôm mời hết mấy anh, 

Dư-tiệp nhắc lại ơn lành Trời ban. 

Kể từ tổ phụ /4-//, 

Đến đời I-giác và thân phụ mình? 





3565 


3570 


3575 


3580 


a Trời làm như vậy, người cãi được nào, thiên số nan đào, phải 
tri thiên mạng, đừng đem lòng oán, mà phải khổ thân...(Bài về 


cổ) 
А ОУ Và cố 
b Cõi đời này. Cuộc sống trần gian. 


217 


Hứa cho vùng đất cư sinh, 


Trà-nam muôn thuở trở thành cố hương. 


Dầu nay xa cách đôi đường, 

Ngày sau Trời sẽ ban ơn trở về". 
“* Gác anh hãy giữ lời thề, 

Khi em nhắm mắt, nhớ di hài лау, 
Khi nào Trời dạy bó đây”, 

Đem về đất tổ, ngày rày biết ân. 


Đời người trong kiếp trăm năm, 

Làm sao sánh được thời gian của Trời. 
” Dư-tiệp sau đó qua đời, 

Một trăm mười tuổi, theo lời trối trăng. 
Cháu con ướp xác tạm quàn, 

Chờ ngày Thượng đế gọi dân trở về. 


3585 


3590 


3595 


3600 





a Nhắc lại lời Thiên Chúa đã hứa từ đời Abraham, đời Isaac và 


đến đời Jacob nhiều lần. 


b Việc trở về này đã ghi trong Kinh thánh, quyển Exodus, ngày 
xưa khi soạn Sấm Truyền Ca, thầy cả Lữ-y Đoan gọi là Lập 


Quốc Kinh (Sấm Truyền Ca, quyển ID. 


<© Đọc lại đoạn 46 câu số 4 (St 45,4), Thiên Chúa dạy Gia-cước 
(Jacob) di tản qua E-giếp-tô (Ai-cập) và đã hứa sẽ đem trở lại. 
Đọc lại đoạn XV câu 13-14 (St 15,13-14) Thiên Chúa cho Bá- 
lâm (Abraham) thấy trước con cháu ông sẽ di tản ra ngoại 


quốc và hứa sẽ đem trở về. 


218 


LỜI KẾT 


Tích xưa cho thấy vấn đề: 

Sự đời, sự đạo đi kề bên nhau, 

Đời thì danh lợi xôn xao, 

Đạo thì trâmn lặng để cầu ý ngay. 

Thế gian phải có một ngày, 3605 
Háu coi thắng lợi về tay ông Trời. 


Lt Y Đoan 





2 Người xưa nhìn vào Kinh thánh, theo quan niệm mưu sự tại 
nhân và thành sự tại thiên, nên đã hạ bút kết luận quyển Tạo 
đoan kinh (Genesia) một câu như thế. 


219 


PHỤ LỤC 
MỘT SỐ TỪ ĐÃ CẬP NHẬT 


Trong bản văn, những từ іп nghiêng là đã 
được cập nhật theo cách phát âm chung ngày nay. 
Độc giả có thể dựa theo dưới đây để tìm lại cách 
phát âm xưa ở Nam bộ. Riêng những từ đánh dấu * 
là theo phát âm riêng của một số vùng ở phía Bắc 
(9/35 từ). 


Bậc Э Вус: 511, 969, 1151, 2581 

Вау Э Віу*: 325, 1358, 1701, 1718, 1887, 
2688, 2690, 2692, 2695, 2697, 2699, 
2731, 2737, 2738, 2739 

Bệnh Ə Binh: 144 

Bói > Bàu: 1978 

Cháy => Chåy*: 330, 744 

Chân -> Chon: 138, 164, 803, 823, 915, 1309, 
1314, 1447, 1522, 1708, 1721, 1802, 
1888, 1898, 2060, 2102, 2118, 2152, 
2877, 3393 


Chân => Chun: 1121 

Công => Cọng: 2023, 3245 

Đàn > Don: 1740, 2192, 2212, 2528, 2538 

Dâng > Dung: 69, 333, 648, 654, 707, 796, 
1122, 1750, 2654, 2749, 3022, 3182, 


3204, 3502 
Dăt => Dăc: 2024, 2879, 2940, 2970, 2985, 
3095, 3215 
Dãy > Dày*: 452, 1858 
Dù Ə Dàu: 1607 


Dinh => Бапа: 2315, 2566, 2720, 2769 


220 


Đường > Ðàng: 551, 635, 828, 1422, 1876, 
1893, 1981, 2060, 2105, 2245, 2283 


Giật => Giựt: 612, 935 
Giàu => Giàu*: 50, 537, 6ó1, 1834, 2194, 
2195 


Loay hoay ® Lay quay: 1120 

Lệnh => Linh: 27, 90, 142, 153, 302, 351, 
374, 528, 558, 561, 793, 844, 848, 952, 
980, 1446, 2632, 2679, 2719, 2753, 
2820, 2874, 2882, 2889, 2904, 2907, 
2909, 3289, 3317, 3336, 3539 


Màu > Màu*: 476 
Mừng >> Màng: 2796, 3038, 3259 
Này Э Мау: 171, 180, 213, 344, 386, 538, 


679, 682, 692, 743, 784, 800, 818, 824, 
870, 976, 998, 1002, 1044, 1048, 1081, 
1148, 1190, 1230, 1412, 1416, 1521, 
1596, 1620, 1634, 1640, 1712, 1814, 
1914, 1932, 1958, 1964, 2048, 2087, 
2092, 2095, 2186, 2207, 2224, 2315, 
2427, 2437, 2440, 2486, 2496, 2594, 
2614, 2620, 2670, 2736, 2746, 2828, 
2952, 2962, 2988, 3082, 3088, 3103, 
3133, 3168, 3170, 3235, 3386, 3444, 
3513, 3518, 3558, 3590 

Nghĩa >> Ngõi: 857 

Nhảy => Nhây*: 2205 

Nhân ® Nhơn: 410, 463, 851, 857, 1146, 
1162, 1178, 1375, 1887, 1900, 1989, 
1997, 2331, 2358, 2627, 2630, 2683, 
2782, 3137, 3424 

Nhật => Nhựt: 35,1489, 2381 


Nhất => Nhứt: 257, 487, 754, 828, 1333, 1792, 
1837, 2072, 2368, 2834, 2947, 3043 


221 


Phù 
Quyên 


Răng 
Tàu 
Thái 
Thụ 
Thủy 
Vâng 
Хау 


“>> Vùa: 1439 


=> Quòn: 55, 816, 1068, 1967, 2558, 
2767, 3100, 3142 


> Chung: 1190 

> тди*: 328, 332 

-> Thói: 1498, 1520 

Э Тһо: 077, 325, 721, 2242 

Э ТЫ: 203, 416, 753, 1628, 3440 
-> Vung: 405, 528, 685, 1872 

Э Хау*: 3062 


222 


GHI CHÚ VỀ TÊN NGƯỜI VÀ TÊN ĐẤT 


Theo các dẫn nhập trong ấn bản Canada 
2000 (xem file PDE trên trang Giáo phận Qui 
Nhơn và tapsanmucdong.net), tác phẩm Sím 
Truyên Ca do cha Lữ Y Đoan viết bằng chữ Nôm 
năm 1670 đã được ông Phan Văn Cận phiên âm 
sang chữ quốc ngữ năm 1820. Từ những năm 1860, 
nhờ có các nhà ¡n, sách vở bằng chữ quốc ngữ đã 
được phổ biến khá rộng, trong đó các tên riêng về 
người và về đất trong Kinh thánh đều được viết 
phỏng theo cách viết trong tiếng. Latinh. Năm 1885, 
khi cha Phao- lỗ Qui có sáng kiến đánh số đoạn và 
số câu bô Sím Truyên Са tương ứng với bản văn 
Kinh thánh, ngài cũng muôn cập nhật hóa các tên 
người và tên đất trong đó cho gần với cách viết 
Latinh. Tuy nhiên, hình như việc này không xong 
nổi. Đối chiếu danh sách các tên riêng trong Tạo 
Đoan Kinh theo các cột dưới đây, có lẽ chỉ có 30 
trường hợp đã được cập nhật (in nghiêng đậm trong 
cột 1). Trong ấn bản Canada 2000, chủ yếu lấy theo 
bản chép tay của Paulus Tạo, có mấy tên riêng 
thiếu sự thống nhất từ đầu tới cuối tác phẩm: A- 
đam/A-dong, Áp-ram/Áp-lâm, Ra-ham/Bá-lâm, 
LóưLộc/Lộc công, Trà-liên/Trà-lê và Sï-mông/Sử 
mông. Trong ân bản nảy, để độc giả khỏi lúng 
túng, chúng tôi chọn viết thống nhất: Ap-ram, Ra- 
ham, Lộc/Lộc-công, Trà-liên và S?-mông. Còn A- 


223 


dong và A-đam cả hai từ đều thông dụng, chúng tôi 
đê nguyên. 


Trong bảng đối chiếu dưới đây, tại cột 6, sẽ 
ghi số thứ tự của câu thơ có tên riêng liên quan; 
những chữ số có kèm dấu * có nghĩa là tại câu này 
có chú thích về tên riêng ấy. 






























































NƯỚC |CANADA LATIN/| PHAN РНАО- QUUCẬN 
MAN 2000 PHAP VAN LO 
2020 (Рашиѕ САМ ӨШ 
Тао) 

1 2 3 4 5 6 
A-bên |A-bên IAbel IAn-biên A-bên |164* 
А-ат |A-đam/  lAdamus |A-dong/ A-A-đam |005*, 

A-dong* dang/ A- 096* 

duong 

A-ga_ |A-ga Hagar [А-а A-ga [716% 
Ái- Ái-xang Aser Ái-xang 1756* 
xang 
A-ma- |A-ma-lộc |Amalécite |A-ma-lộc 623* 
lộc s 
[Am- Am-môn lAmmon |Hoành-môn Am-  |J942*, 
món món  |945* 
Am- |Am-nha Armenia |Am-nha 355* 
nha 
A- A-muón |Amorrhés |A-muôn 701* 
muón 
An- l|An-buông |Arbée IAn-buông 1144*, 
buông 2306* 
Án- [ÁAn-giao Esau Án-giao 1381 
giao 
Án-  lÁn-xuyên lAssyrios |Án-xuyên 084* 
xuyên 
a A-đam: 005, 224; A-dong: 095, 


224 




































































Áp-ram|Áp- i Abram lÂp-lâm Áp-ram|511*, 
ram/Ap- 517* 
lâm" 

A-phác |A-phác  |Arpakshad|A-phác 494* 

A-ram |A-ram Araméen |A-ram Aramé |1142* 

en 

Âm- lÁm-liêm |Ephraim |Ат-іёт Ephrai (3393 

liêm m 

Ba-bên |Babên Babel Bá-biện IBa-bên 489* 

BabilonlBablon Babilon |Ba-tỷ-luân 445* 

Ва-Јас- Ва-Јас- Раіеѕіпе Ва-Јас-йіпһ 1089* 

đình dinh 

Báo- |Bảo-liêm |BethléhemlBảo-lhêm 2284, 

liêm 3407* 

IBa- Barách |Вагаа IBa-lạc IBa- 744* 

rách rách 

Bàng- Bàng-phanPutiphar |Bằng-phan 2454*, 

han 2577* 

Віёс- Biéc-sám Bersabée |Biếc-sâm 1082*, 

sâm 1453* 

Віёп- Biàn-mán Benjamin |Biền-mân 2282* 

mân 

Bò- |Bồxtuân Bathuel |Bồ-tuân 1139* 

tuân 

Bửủu- Bửu-tiên |Béthel Bửu-tiên 542*, 

tiên 1638* 

Ca-đê |Ca-đê Cades Cao-đê Ca-đê [144* 

Са-іп |Ca-In Cain Khả-ân Са-іп |160* 

Cai-nanlCairnan |Kénan Cai-nan 235* 

Сат (Сат Cham Cân-pha Cam |263*, 

415* 

Cát-đại Cátđại [Саа Cát-đại 1753* 

Co- |Cơ đằng [Dan Cơ-đằng 1745* 

đăng (người) 




















2 Ấp-lâm: 551 (St 11,26); Áp-ram (St 11,31-35,12) 


225 










































































Cự-sơn |Cụ-sơn |Cousch l|Cự-sơn 083* 
Da- Da-buóng [Zabulon |Da-buông 1773* 
buông 
Dêu [Déu Deus ? 2254* 
Di-an |Di-an Seir Di-an 1990* 
Diën-la Dién la Gerare IDiên la 048*, 
1410 
Diên |Diên-phan|Zelpha  Diên-phan 1708*, 
phan 1750* 
Diên |Diên-san Gessen  |Diên-san 3149* 
ѕап 
Di- Di-khang |Géhon Di-khang 083* 
khang 
Di-yên |Di-yên Seir Di-yên 2107* 
Dg-  |Dự-cbàng [Jubal IDự-bàng 203* 
bàng 
Duc- |Dực-bảo JJesboc IDực-bảo 1330 
bảo 
Dư-đạc Du-đac Judas IDư-đạc 2295 
Dư-tiệp|Dư-iệp Joseph Dư-tiệp 1780, 
2359* 
Ра-Бас |Đá-bạc ЈађБос Рра-Бас 2035* 
Đan-  |Đan-thành Dan (dất) |Đan-thành 635* 
thành 
Đồ- |Đỗ-công Edom lĐỗ-công 1406* 
công 
lE-và |E-và HHeve,Eva |? lE-và 1148* 
Ê-đen Ê-đen Eden Yênđan l|ÉÊ-đen [086* 
Ê-giếp Ê-giếp IAEgyptus Ê-giếp 710 
(Ai-cập) 
Ё-пӧс Ênóc |Enoch lI-mẫn Ê-nóc |196* 
Gò-mô |Gò-mô Gomorrhe |Gò-mô 628*, 
s 911* 
Gia- |Giabên Jabal Gia-bên 202* 
bên 
Gia-  |Gia-cước Jacob IDa-cước 1383* 
cuóc 























226 







































































Gia-liŝt|Gia-liêt Jared Gia-liĝt 242* 

Giang- |Giang-lân Zamiran  l|Giang-lân 1329 

lân 

Giao- |Glao-lập Galaad  lGiao-lập 1958* 

lập 

Gia- |Giaphêt Japhet  |Gia-phồn 264* 

phết 

Giếp Giếp IAEgyptus Giếp 

Giếp- Giếp-địa IAEgyptus Giếp-địa 

địa 

Giếp-tô|Giếp-tô |AEgyptus |Giếp-tô 551* 

Giu- [Giu-dëu {Judei ? Giu- 2062 

dêu dêu 

Giu-  Giu-đong Jordan Dự-giang |Giu- |595* 

dong dong 

Hac- |Hạc-châu Heth Hac-châu 1583 

châu 

На-  Hải-thành Hai Hải-thành 542* 

thành 

Hà-lâm|Hà lâm ` Haran HHà-lâm 516*, 
1612*, 
1656* 

На- Hà môn |Hémor |На-тӧп 2119* 

món 

Hàn- IHàn-long Héro Hàn-long 2465* 

long 

Hào- |Hào-lương|Hévilath |Hào-lương 081* 

lương 

Hi-bân |H-bân Heber |Hiếển-bằng 499* 

Hiép- Hiép-long Ephron Hiëép-long 1348 

long 

Hiéu- Hiểu-liêm Hirman Hiéu-liëm 2459 

liëm 

Hò- Hò-năng Onan Hồ-năng 2466* 

năng 

Hữu- |Hữu- Hébron |Hữu-phong 2307* 

phong phong 

Hy-bá |Hy-bá Hebreux |Hy-bá 2614* 

Hy-lộc Hyilộc |Hénoch |Hy-lộc 245* 














227 













































































Ích- Ích-manh Ismael Úc Miên [ch  [738* 
manh manh 
I-giác П-олас Isaac Í-piác 780 
Кё-ги- |Kê-ru-bim |Chérubim |Cơ Biên IKê-ru- |155 
bim bim 
Lã-bàng|Lã-bàng Laban Lã-bàng 1281 
La- La-cuong Rachel La-cuong 1663* 
cuong 
La- La-mạch Lamech La-mach La- 255* 
mach mach 
Lan- Lan-bach |Rebecca [Lan-bach 1140* 
bach 
Lệ-anh |Lệ-anh Léa Lë-anh 1690* 
Lễ-ưng Léung Reu Lễ-ưng 503* 
Lè-vi [Lë-vi Lévi Lễ-vị 1733* 
Lộc, LótLộc, о Lộc, Lộc- 517*, 
Lộc  |Uộc-công” công 574, 
công 887*, 
871* 
Lữ-bình |Lữ-bình ` Ruben Lữ-bình 1732* 
Lư-gia |Lư-gia Luza Lu-gia 1638* 
Mac- Mac-dàng Madan Mạc-đẳng 1329 
đăng 
Mac-  |Mạclinh |Mambré |Mạc-linh 608* 
linh 
Mach- |Mạch-liên Mahaléel |Mạch-liên 239% 
liên 
Mach- |Mạch-tam Mésopotam|Mạch-tam 1200*, 
tam ia 1599* 
Mã-điệnMã-đin Madian IMã-điện 1330 
Mai-lệ |Mai-lệ Maheleth |Mai-lệ 1610 
Mã-liệt |Mã-liệt IAbimélech |Mã-liệt 040% 
Mạnh- |Mạnh-đạt Manasse |Mạnh-đạt 3393 
đạt 
Mã-thư- ÌMã-thư-san Mathusale |Mã-thư-san 249% 
san m 























2 Lót: 7 (câu 574-640); Lộc (6)/Lộc công (14): (câu 866-946) 


228 






















































































2 Bá-lâm (3): 3209-3583; Raham (51) 


229 





Minh- |Minh-điệp |Melchiséde |Minh-điệp 645* 

điệp ch 

IMô-áp |Mô-áp Moab Móng-á IMô-áp |940* 

Na-khôi |Nakhôi Nachor Na-khói 507* 

Nã-khôi |Nã-khôi  Nakhor INã-khôi 1136*, 
1969* 

IWem-rót Nem-rót Nemrod |Niêmdlộc  |Nem-rốrl44l* 

Мёр- Niép-táng Nephtali |Niễp-tăng 1748* 

tăng 

Ninh-vi |Ninh-vi Ninive Ninh-vi 448* 

INo-e No-e INoe INhữ-yên INo-e 259*, 
404* 

Nuong- INuong-mai INoema INương-mai 207% 

Imai 

O- O-phách |Euphrae |Uông-phát |O- 085* 

phách phách 

Pha- Pha-lăng Рһагап IPha-lăng 1057 

lăng 

IPhàn-cơ lPhàn-cơ  JPhicol IPhàn-cơ 1059* 

Phan- |JPhan-liệt Phaleg IPhan-liệt 2554* 

liệt 

Phàn- |Рһап- IPhanuel IPhàn-nguyên 2056* 

nguyên nguyên 

IPha-rao |Pha-rao IPharaon IPhan-trào IPha-rao|558*, 
2557* 

Phi-son |Phi-son Phison Phi-son 081* 

IRa-ham |Bálâm/  |Abraham |Bá-lâm IRa-ham [154 

Ra-hamĉ 

Sa-duật |Sa-duật Sarug Sa-duât 505* 

Sa-liên |Sa-liên Saleg Sa-liên 497* 

Sa- Sanương |Aseneth |Sa-nương 2784* 

nuong 

Sa-ra |Sa-ra Sara Sa-lâm а-ға |772*, 
1174*, 
1346* 

Sa-rai |Sa-ral Sharai Sa-lan 529*, 
3516 

Sa-thu JSa-thư Cétura Sa-thư 1328* 










































































Sem Sem Sem Siêu-mặc Sem 263* 

Sét Sét Seth ST-thức Sét 218* 

Si-kiëm ISi-kiëm Sichem 51-К1ёт 535* 

Sr-mônglŠS-mông/ Siméon ST-mông/ 1732* 

Sử-mông” Sử-mông” 

Sinh-  |Sinh-việt ISilvestrem |Sinh-việt 616* 

việt 

Sô-đôngSô- đông Sodoma |Sô-đông 596*, 

628* 

Sơ-cuộc |Sơ-cuộc Socoth Sơ-cuộc 

Sư-la  |Sư-la Sela Su-la 2468* 

Tích- |Tích-giang Tigris Tích-giang 084* 

giang 

Tù-canhlTù-canh ITubalcain [Tü-canh 205* 

Thanh- [Thanh-lë [Tharé [Thanh-lê 509% 

lê 

Thanh- |Thanh-mai Thamar Thanh-mai 2472* 

mai 

Thâm- |ТҺат-да Abundantia [Thậm-đa 1482* 

đa 

Thiên- |Thiên-san |Moriah Thiên-san 1094* 

san 

Thùy- Thùy-nga Оша Thùy-nga 1776* 

nga 

Trà-lHën [Trà-liën Bila Trà-liên/ Trà- 1721* 

Ié ° 

Trà-nam|Trà-nam Chanaan [|Trà-nam Trà- 760°, 
пат 1591* 

U-thành |U-thành ` Ur U-thành U-thành 514* 

Việt-sở |Việt-sở Jacsan IViệt-sở Việt-sở |1329 

Xuân- |Xuân-anh (бие Xuân-anh Xuân- |2462* 

anh anh 

Xuân-ânXuânân  |Dué |Xuân-ân Xuân- |1330 
ân 

Xuyên- |Xuyên-đỊa/ (биг Xuyên-địa |Xuyên- 948* 

địa Su-rê: 729 địa 























a Sĩ-mông/Sử-mông 2294 
b Sĩ-mông/Sử-mông 2294 


° Trà-lê: 


2299 


230 


























Yết-khalYếtckha lIssachar |Yết-kha Yết-kha |I771* 
Yết-linhlYết-linh Israel 'Yết-linh Yết-linh|2048*, 
2125%, 
2264* 
lY-nữu |Y-nữu lEnosh IY-nữu Y-nữu (220%, 
232* 














232 


